BUDDHASASANA THERAVADA 


NHỮNG PHÁN THIẾT YÊU 
ĐỀ TU TẬP THIÊN 


(ESSENTIAL FACTORS FOR MEDITATION PRAC TICFE) 
Padhaniyanga Su1ta & Meghiya Sufa 


Sayadaw U. Kumäräbhivamsa 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA 


HOMAGE TO HIM, THE BLESSED ONE, THE WORTHY ONE, 
THE PERFECTLY SELF-ENLIGHTENED ONE 


THÀNH KÍNH ĐẢNH LẺ ĐỨC THẺ TÔN, BẬC ỨNG CÚNG, ĐĂNG CHÁNH TỰ GIÁC 


"NN 


The maftertal im this book may be reproduced ƒJor Free Distribution without the quthor s 
D€TMISSIOH. 


Hs recommended, however, that unauthortzed change and misrepresentation oƒthe conften1f 
Oƒ this book be avoided. 


Sabbadanam Dhammmadanam .Jinati 
The give of truth excels all other g1fts. 


First Published: 19th February 2019 
MahaDana 
Pa-Auk Tawya Meditaton Center (Main) Mawlamyine, Mon State 
Myanmar 


Tác giả cho phép tái xuất bản tài liệu này để phân phát miễn phí. 
Tuy nhiên, không được phép thay đổi và tránh bóp méo nội dung của quyên sách này. 
Tặng sự thật hơn tất cả các quà tặng khác. 


Xuất bản lần đầu: ngày 19, tháng hai, năm 2019 
MahaDana 
Trung Tâm Thiền Pa-Auk Tawya (Chính) 
Mawlamyine, Mon State 
Myanmar 


Món Quà Pháp Bảo — Phân Phát Miễn Phí 


PDE by Sati (Indonesia) February 2019 
CONTENTS 
Introduction 
Editorˆs Note 
Three Trainings 
STla Sikkhã 
Samadhi Sikkhã 
Pañña Sikkhã 


The FIve Necessary Factors for the practice of Meditation (Padhãniyaiga). 


1. Saddhã (Faith) 
[a] Agama-saddhã (Religious faith) 
[bj Adhigama saddhã (Acqurred faith) 
The Story of the Leper Suppabuddha 
The Story of The Householder Sũrambattha 
[cJ Okappana-saddhã (Determined faith) 
The Story of Venerable Mahakappina 
The Story of the Rich Man Anathapindika 
[d| Pasada-saddha (Inspired faith) 
2. Appabadha (Health) 
The Story of Venerable Godhika 
3. Asatha (Honesty) 
The Story of Uruvela 
4. VIriya (Effort) 
The Story of Venerable MahasTvatthera 
The Story of Samana Devaputta 
5. Pañña (Wisdom) 
The Wisdom of Venerable SãrIputta and 
Venerable Maha Moggallana 
Meghiya Sutta 
Unwholesome Thoughts arouse in Venerable Meghiyaˆs mind 
The Buddha Gave a Discourse to Venerable Meghiya 
Appendix 
Appendix 2 
Appendix 3 
Source References 
Blography of Sayadaw U Kumaärabhivamsa 
Sharing of MerIt 


MỤC LỤC 

721/151 Ca ốa ốc 6 Cố Cố vi 
Lỗi: ghi-€Uđ:11HGimT BIẾT] SOGÌTT saasdausiiiaoitaatudskuieisabbuaasbdghuenlsebbbansltdsuhlaisbbiapsbdgbusblaebbiaaelidgbufegdl vi 
Tñ""ÔỒÔÔÔÔÔẨÔÔÔÔÔÔÔẨÔÔẨẨÔÔÔẨẨẨẨẨẨ=ẨẨẨẨẨ= 8 
Giig c01Á KHợT | GIIẳI 'TIOT, Ì!s:sisebesxikeeases4Etheexisitusex4486k4&x(situses:44848548i908g%484A48106i9utgx'4iBiie@E@Aefesertie 8 
TM GHI SINH Tế DI TIHY HDD] seuabeselsasadgosiesdosbdagbbosasddebasiblassgkgagorsaiosblebbodsgligabosflissiecgasoselosad 10 
Ti Ti lðIEKIRT LITUG/ HO] sadasueludntiadkbautlssuanfGasassudidsulwattdkustktediebnttedeuevetddielwttedesotedesst 10 
Năm Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền (ađhãniyariga) ...................... ...-- ---- ----- -ccccc<c+s 16 
Tạ 5107/71 117.1 1T Ì gác 0066 10k6i107610ei00664teou rifuiiplástegiisiaptitfsitierintaadtisenidriisearttiisenidriioseote Aaadt S28) 
/a] Agama-saddlã (Lòng tí giáo JDlHắp)) ..............-- --‹-- + + + VEE*$EEE+sEEE++sEEE+stEEestkrresrrsss 24 
(bị Adhiogama saddhã (Lòng tín chứng đạtÊ).........................---- + +++++++++xxxxxxxxxxxvxvxxxxxxxxxs 24 
Chuyện Vé Người Bệnh Phong Hỏi Suppabudda..................- c3 3333333333 24 
II IV VỆ GHI ETDSUIGITTHEN TS sešoisb34xtcc4bikábisb3ikabesaBatastsbBfkdsasgbetssial3tsabaogBstasext8 28 

/c] Okappanã-saddhã (Lòng tín kiÊT địH)....................... «+ s++++xxxxxxxxxvvvxvvvexxxeeeseeesxexxs Y2 
Câu Chuyện Vé Tôn Giả MahäK@jDDÍ[Nđ ................ c8 8888888888888 1111111111155 5 11x Số 
Câu Chuyện Vé trưởng giả AnthapDiIdÍÍKa............... ... cv về 38 

/d] Pasãda-saddhã (Lòng tín trong sạch, tịnh ÍI)..........................---<<<<«xxxxxxxxxxvxvxxxxxxxxxs 42 
2-2II0/10/200/1ỡ. SỨC KHE ÍÍE Dễ Ì ]asuassaecsesesasestsdoadilnsasategtiisadls isloatest4i0501005 06i020160381/40150i009380e8185 42 
CHÍ CHÙGI V TTH GIả GINHHHKC-coausubitdaisb3/kaasstBabdaosb34sSbtscbabdalsb34kaasstBabdaasb34xlaosgBsbdabsbs 44 
5-2127 /12 LL-1ÌpTT FHTDIE Jauesesetssedsaaauss3seiegsleuiaougsldureidsbleuoraosrzldureidubleupiansgsldureidgli.lsuoiairrzidtreievilsupiaitosioz 46 
CHÚ GHI VD DI UIVEIET-4›asssuonag¿psgadsfidisgoaagspagasstidsgoaagasgassBjiisaoasg2agassdudsdaaag¿sgags8ssjswogbe 48 

khu 101/HnI TITITYTE 111) J6 sttb)6osttbsvbfseiorltriasrtotbifsitiatirasteatibfsteittrasteotibisseidiftratitatibfsteidftrirseattfsiei 50 
Câu Chuyện Vé Tôn Giả MahsiVAfli€f................. cv về 52 
Cũ GHI: VỆ: SSfTiaiitl LEBIDIIETGT uc cgbaudgtittiraddesgiatdagtgiraudsaugiatdagtgaudaiugiatdagtgiraddaaugiaggau 58 
0n" ố..ẻéẽẽẽẽẽẽẻẽẽẽẽ 60 
Trí Tuệ Của Tôn giả Sâriputta và Tôn giả Mahã M{Oggalllïna....................-cccccssssssssssssss 60 
E0 IV TU 2 cá bán i6 p2 23i6d0a625628266856368808E65800a356A4Sgedsi 66 
Những Tầm Bất Thiện Sanh Theo Tâm Của Tôn Giả Meghiya......................--------ccs++s+s: 68 
Đức Phật Ban Thời Thuyết Pháp Đến Tôn Giả Meghiya...............................----------<++++++++ 70 
PT TU 2Í sa ssxs6sacictict6asdx0Gbobbbidtiebesjif08ues1as02ad0ddi26edgoloethetdStebseddsiftikbddofespbbdostiybtest@Gadedaibadges 88 
51/98/7527 7ẻ7ẻổ ẻổốẻ ổẽổố cố ố ếốếốẽéốẽ ếốẽố ẽ ốc 90 
EiLT THIE: 5 saaisaseesgeedsicasfdeadgSicfsfsbfceoiebSibdhlsnsfeisielSEtdfsisbsfisaeasb36edsbsarifeaassigsiedfbfatlficaaasbfesfnieis 92 
NgifiDTì:THSITT KHỔ si unsagiaerbioddipinibroatiileotdtukesoft6801260601010496680001006030409966800199601010049668040096600x30eốs 94 
Tiểu Sử của Sayadaw U Kumäräbhivarnsa...................-- ..-- ¿+ + 2+2 **+2#E£+eEEzzEezeerrrerrzeeree 94 


Slioriiiti Df SE: CHỈ: PITLIE sài xsssssusniaoseicisgsdaaeosrldertissodagriaessbiduseisgbsjagdissridezkiisisauraripsdi 95 


Introduction 


The 1nsights found in Padhaniyanga and Meghiya Sutfa relate tremendously to the practice 
of meditation. I hope this booklet will support many people”s meditation practice; to be 
successful in meditation and experience 1nner peace, happiness and liberation. 


Because I was not satisfited with my talk on these two topIcs, I dịd not intend to make this 
booklet. However, due to requests from some of my disciples, I allowed them to transcrIbe 
and write this book. 


May all readers and meditators apply The đhamưna 1n this booklet for the realization of 
Nibbana as soon as possible. May all beings be happy! 


Sadhu, Sadhu, Sãdhu. 


U Kumarabhivamsa 
Pa-Auk Tawya (Pyin Oo Lwnn) 


Editorˆ?s Note 


Thịs book 1s based on Sayadaw U Kumarabhivamsa”s dhamma Talks about Padhaniyanga- 
Sutta and Meghiya-Sutta given at Pa-Auk Tawya Tat-Oo đhamưna Yeikhthar (Extended), 
Pyn Oo Lwin, Myanmar, as well In other countries such as Singapore, Thailand and 
Vietnam. 


We express our deepest gratitude to Sayadaw U Kumarabhivamsa for all his teachings and 
Ø1vIng us permission to transcribe this book. 


Some sfories and Pali-English translations are from sources listed In the source reference 
section. During his talks, Sayadaw U Kumarabhrivamsa also provided some Commentary 
material. Minor language adjustments were made throughout the book to make 1t easler for 
English readers to understand. Our appreciatlons to everyone who helped edit and gIve 
suøgestions, to all the donors, and whoever participated in making and distributing this book. 
We apolog1ze for any errors or mistakes made. 


May this book be an 1nspiration for those who have not yet practiced meditation. May this 

book assIst meditators to overcome all difficulties in meditation practice. May all be able to 
practice The đhamma to reallze Nibbana 1n this very lIÍe. 

Sadhu, Sadhu, Sadhu. 

Editors 

Pa-Auk Tawya Dhamma Yeiktha (Extended) 

Pyin Oo Lwnn, 

19th January 2019 


vi 
Giới thiệu 


Tuệ quán đã tìm thấy trong Padhãniyañga và Meghiya Sutta liên quan đến tu tập thiền rất 
lớn. Tôi hy vọng quyên sách này sẽ ủng hộ, khuyên khích nhiêu người tu tập thiên đê thành 
công trong thiên và kinh nghiệm sự yên tĩnh, hạnh phúc và giải thoát bên trong. 


Vì chưa hài lòng với việc dạy của tôi về hai chủ đề Pađhãniyanga và Meghiya Sutta, nên tôi 
không có ý định làm tập sách này. Tuy nhiên do yêu câu từ một sô học trò, tôi cho phép họ 
sao lại và việt thành tập sách này. 


Mong tất cả độc giả và thiền sinh ứng dụng pháp đdhamưna trong sách này để biết rõ Nibbãna 
sớm nhât có thê. Mong cho tât cả chúng sanh được an vu. 


Sadhu, Sadhu, Sãdhu 


U Kumarabhivamsa 
Pa-Auk Tawya (Pyin Oo Lwnn) 


Lời ghi của nhóm Biên soạn 


Quyên sách này dựa vào lời dạy pháp đhamưna của Sayadaw U Kumaräbhivamsa về 
Padhaniyanga-Sutta và Meghiya-Sutta đã được giảng tại Pa-Auk Tawya Tat-Oo Dhamma 
Yeikhthar (mở rộng), Pyin Oo Lwin, Myanmar, cũng như những quốc gia khác như là 
Singapore, Thailand và Vietnam. 

Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng tôi đến Sayadaw U Kumaräbhivamsa 
vì tất cả lời dạy của Ngài và cho phép chúng tôi sao chép lại quyền sách này. 


Việc chuyển ngữ một số tích truyện và Pã|i-Anh từ những nguồn đã liệt kê trong phần nguồn 
tham khảo. Trong lúc nói, Sayadaw U Kumãräbhivamsa cũng cung cấp một số tài liệu chú 
giải. Sự điều chỉnh nhỏ về từ ngữ đã được thực hiện khắp quyền sách để làm cho người đọc 
dễ hiểu hơn. Sự cảm kích của chúng tôi đến những người đã giúp hiệu đính và đưa những ý 
kiến, đến những thí chủ, và những ai đã tham gia trong việc làm và phân phát quyên sách 
này. Chúng tôi xin cáo lỗi về bất cứ những sai sót hay lỗi lầm đã phạm. 


Mong cho quyền sách này là một nguồn cảm hứng cho những ai chưa tu tập thiền. Mong cho 
quyên sách này hỗ trợ những thiền sinh vượt qua. tất cả những khó khăn trong tu tập thiên. 
Mong cho tất cả có thê tu tập pháp đhamma đề biết rõ Nibbãna ngay trong kiếp sống này. 


Sadhu, Sadhu, Sadhu. 

Nhóm biên soạn 

Pa-Auk Tawya Dhamma Yeiktha (mở rộng) 
Pyin Oo Lwnn, 

19 tháng Giêng, 2019 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 7 
THREE TRAININGS 


Prior to speaking on the five Padhaniyanga, do you know what the teachings of the Buddha 
are? lf we summarize the Buddhaˆs Teaching, 1t consists of three trainings namely: the 
traimng of morality (Sa S¡kkha), the training of concentration (Sưmadh¡ Sikkha) and and the 


~~~ 


traimng of wIsdom (Pañna S¡kkha). Here T w1ll explain 1n brIef. 
Sila Sikkhã 


Si/a or morality, 1s the first training 1n the Buddhaˆs Teaching. One who observes pure 
morality wIll be known as a good person but one who always breaks moralityˆs precepts wIll 
not have a øood repufafion 1n socIety. 


Many problems 1n the modern world arise because people do not observe the precepts. People 
kill each other, steal other people”s belongings, commit sexual misconduct, speak lies, drIink 
alcohol, and so on. If people observed_ and protected the moral precepts, wars and conflicts 
in the world would cease. 57⁄2 1s very 1mportant In order to create world peace. With 
confinuous fighting and killing for worldly gain, the world wIll never be peaceful, socIeties 
wIll remain 1n upheaval and people w1ÏlÏ continue to live with worry and anxIety. If everybody 
observed good 57/2, the world would be a much happler peaceful place. 


The Buddha explained five kinds of advantages for those who accomplished pure morality!: 

(1) Gain much wealth and riches (mahantarn bhogakkhandham adhigacchafl), 

(2) Gann good reputation (kalyãno kitisaddo abbhuggacchafti), 

(3) Confidently assoclate with any soclal class or øgroup of people whether it be Noble, 
Brahmmn, householder or ascetic (yaññadeva parisam upasankamafi), 

(4) Die with a peaceful mind (asamnnjho kalankaroti), 

(5) At the breaking up of the body, after death, be reborn 1n a happy destination, a heavenly 
world (kayassa bheda param marana sugatin saesam lokam upapaJJaf). 


LIfe 1s Impermanent. As soon as we begin life, we need to accept that death will come one 
day. If we do not attann Arahantship 1n this life, we will continue the process of rebirth after 
death. Unlike people with Noble attainments who can chose the1r remaining rebirths, the 
rebirth for an ordinary person 1s uncertain. It could be woeful realms, human realm or 
celestial heavens. But 1f people can observe and guard pure morality until the death moment, 
they need not worry about the next destination. They will have a rebrrth in a good destination. 


If you can observe pure morality there are many places for you to stay. For example, 1ƒ you 
do not have much money, you can come to our Pa-Auk Meditaton Center to practice 
dhamma. We can take care and support you to pracfIlce meditation. We have many øenerous 
donors who are willing to support people who observe øood morality. They wIlÏ support your 
practice of pure morality and meditation. 


Whether you are Buddhists or not, If you transsgress precepts and engage 1n killing and 
stealing or so on, you sow the seeds of unwholesome karwzna, you wIll get painful result. If 
you have accomplished pure morality, you have sowed the seeds of wholesome kamma and 
wIll surely experlence good and pleasant results. By knowing the advantages of observing 
Sila, 1t ø1Ves you more 1nspiration and energy to cultivate this practice. It will øgive the 
benefits not only 1n this life also 1n future live. 


! Digha Nikãya, Mahävagga, Mahäparinibbänasuttam, `Silavanttänisamsã- Suttam” (Advantages of observing the moral 
precepts Sutta). 


8 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 
TAM HỌC 


Trước khi nói về năm “chi tỉnh cần” (Padhãniyanga), bạn có biết giáo pháp của Đức Phật là 
chi hay chăng? Nêu chúng ta tóm tất giáo pháp của Đức Phật, nó gôm ba học, đó là: giới học 
(sửa sikkhä), định học (samadhi sikkha) và tuệ học (pañña sikkha). Ô đây, tôi sẽ giải thích 
tóm tắt. 


Sữa Sikkha (Giới Học) 


Sila hay giới, là phân học đầu tiên trong Phật pháp. Người tuân theo giới được xem là người 
tốt, còn người luôn phá những điều học của giới sẽ không có tiếng tốt trong xã hội. 


Nhiều vấn đề trong thế giới ngày nay phát sanh do người không tuân theo những điều học. 
Con người giết lẫn nhau, trộm cắp tài sản của người khác, tà đâm, nói dối, uông rượu, và vân 
vân. Nếu con người tuân theo và bảo vệ những học gIỚI, thì những cuộc chiến tranh và xung 
đột trong thế giới sẽ diệt. Vì tiếp tục đầu tranh và giết vì lợi ích thế gian, nên thế gIỚI SẼ 
không bao giờ được yên ồn, xã hội sẽ vẫn trong sự chân động Và con người sẽ tiếp tục sống 
với sự lo lắng và ước ao. Nếu mọi người tuân theo giới (s72) tốt, thì thế giới sẽ là nơi yên 
bình hạnh phúc hơn nhiều. 


Đức Phật đã giải thích năm loại lợi ích cho những ai hoàn thành tịnh giới!: 

(1) Đạt tới sự thịnh vượng và giàu sang (wahantam bhogakkhandham adhigacchati), 

(2) Đạt tới sự nổi danh (kalyäno kittisaddo abbhuggacchari), 

(3) Tự tin gia nhập hội chúng hay nhóm người dù đó là Thánh, Brahma, chủ hộ hay người tu 
khô hạnh (yaññadeva parisam upasankamati), 

(4) Chết với một tâm vên tịnh (asammiulho kalankarotl), 

(5) Vào lúc thân suy yếu, sau khi tử, được tái tục ở cõi vui, một thế giới chư thiên (kãyassa 
bheda paran marana sugatimn sagsaụ lokq1n IpapaJJafi). 


Sự sống là vô thường. Ngay khi chúng ta bắt đầu sự sống, chúng ta cần chấp nhận rằng một 
ngày tử sẽ đến. Nếu chúng ta không đạt đến Arahant trong kiếp sống này, thì chúng ta sẽ tiếp 
tục tiến trình tái tục sau khi tử. Không như người có sự đạt đến Thánh cao quí có thể chọn 
việc tái tục còn lại, việc tái tục đối với một người thường thì không biết rõ. Nó có thể là 
những cõi khổ, cõi nhân loại, hay những cõi trỜI. Nhưng nêu TgưỜi có thể tuân theo và bảo 
vệ thanh tịnh giới cho đến lúc tử, họ không cần lo lắng về nơi đến kế tiếp. Họ sẽ có một tái 
tục đến một nơi nhàn cảnh. 


Nếu bạn có thể tuân theo thanh tịnh giới, thì có nhiều nơi cho bạn lưu trú. Ví dụ, nếu bạn 
không có nhiều tiền thì bạn có thể đến Trung tâm Thiền Pa Auk của chúng tôi đề tu tập Pháp 
dhamma. Chúng tôi có thể chăm sóc và ủng hộ bạn để tu tập thiền. Chúng tÔi CÓ nhiều thí 
chủ rộng lượng, là người muốn làm để ủng hộ những người tuần theo giới tốt. Chúng tôi sẽ 
ủng hộ việc tu tập của bạn đến thanh tịnh giới và thiên. 


Dù bạn có là một Phật tử hay không, nếu bạn phạm vào những học giới và làm việc giết, 
trộm cắp hay vân vân, thì bạn gieo những hạt giống của nghiệp (kamna) bất thiện, bạn sẽ 
chịu quả khổ. Nếu bạn đã thực hiện thanh tịnh giới, thì bạn đã gieo những hạt giống của 
nghiệp thiện và chắc chắn sẽ có những quả tốt và vừa ý. Băng cách biết những lợi ích của 
việc tuân theo giới (s7/z), nó truyền cho bạn thêm cảm hứng và năng lượng để trau dồi việc 
tu tập này. Nó không chỉ sẽ cho những lợi ích trong kiếp sống này mà còn ở kiếp sống vị lai. 


1 Digha Nikãya, Mahäãvagga, Mahäparinibbãnasuttam, `Silavanttänisamsä-Suttam' (Advantages of observing the moral precepts 
Sutta). 


Essential Factors For Meditaion Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 9 


Eventhouph by observing pure morality, you wIÏll still find 1t very difficult to make the mind 
always 1n a positive wholesome state. The mind still assoclates with /obha (greed), dosa 
(hatred) and oha (delusion). With such defilements, the mind cannot achieve peace and 
happiness. So, to make mind pure, peaceful and happy, you need to practice the second step 
of the Buddhaˆs Teaching; the trainng of concentration (Sưmadhi Sikkh). 


Sarmmadl Sikkha 


To develop concentration, The Buddha taught forty subjects! of Sœmafha (tranquility) 
meditation. There 1s no /obha, đosa and moha 1n the mìnd when a meditator 1s absorbed 1n a 
meditation obJect for one hour, two hours, three hours, or longer. With mental defilements 
temporarily overcome, the mind becomes peaceful, tranqguil and still. 


Out of the forty subJects of Sưmafha meditation, you may choose one according to yOur 
temperamernt. But at Pa-Auk Meditation Center, we usually start with teaching đ-pãnassafi 
(mindfulness on the breath). From the experience of many meditators, we know when a 
meditator practices đãpãnassaí¡ diligently, concentration w1ll surely develop. đ-2ãnassafi 
can be practiced up to the fourth jhana. When absorption 1s attained, the mind can stay with 
one obJect for long time and becomes very peaceful, tranguil and still. No unwholesome 
mental states arIse at that time. 


Even without the pleasures of material wealth, 1ƒ you have strong concentrafion, you can stay 
alone blissfully and happily 1n the forest. By practice you will directly experience all the 
power of concentration and 1ts benefits. 


Howevcer, even with this deep state of tranquility, peace and stillness, a meditator has not 
uprooted the roots of unwholesome mental states. If a meditator stops practicing medifation, 
his concentraton can and will degrade. Szwmafha concentraton or Lokiya (worldly) 
concentration 1s not a permanent achievement. It can degrade or disappear when pracfIce 1s 
stopped. Then the unwholesome mental states may appear again and the medifatOr 1s 
susceptible to transeress moral precepts If not careful. As long as the roots of mental 
defilements remain, any happIness achieved by Sa/ha meditation 1s not permanent. That 
1s why the meditator need to confinue to practice the last step of the Buddhaˆs Teaching, the 
training of wIsdom (Pañna Sikkha). 

Panna Sikkha 

In Pa-Auk Meditation Center, after developing concentration, Teachers will guide meditators 
1n the practice of Four Elements meditation. Through Four Element meditation a meditator 
can discern the twenty-eight materlaliles (z2). After completing the discernment of 
materiality (ra) a meditator will continue to discern mentality (na). With a strong 


foundation of Sưmafha medIitation, meditator wIÏl]l be able to discern the ultimate realitles of 
mentality-materiality („ma-rữpa) as they really are. 


In order to understand this, you need to know that the Buddha taught about four kinds of 
ultimate realitles or parưmaftha-dhammas. What are they? 

1. Cïfa (conscIlousness) 

2. Cefasika (mental factors) 

3. Rữpa (materlality) 

4. N¡ibbana (absence of materiality, mentality, and suffering; ultimate and peaceful 
happiness). 


1 See Appendix 1: 'The Forty Meditation Subjects' [page 94]. 


10 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Dù là bằng cách tuân theo thanh tịnh giới, bạn sẽ vẫn thấy nó rất khó đề làm tâm luôn trong 
trạng thái tốt, tích cực. Tâm vẫn phối hợp với tham (/obha), sân (dosa), s1 (moha). Với những 
phiền não như thế, tâm không thê đạt đến sự vên tịnh và hạnh phúc. Như thế, để làm cho tâm 
thanh tịnh, yên tịnh hay vuI, bạn cần tu tập bước thứ hai của lời Phật dạy; tu tập định học 
(samadlhi sikkha). 


Sam adhi Sikkha (Định Học) 


Để tu tập định, Đức Phật dạy bốn mươi đề mục! thiền chỉ tịnh (samaha). Không có tham 
(lobha), sân (dosa), sĩ (moha) sanh theo tâm khi một thiền sinh chăm chú miệt mài theo một 
đề mục thiền đến một giờ, hai giờ, ba giờ đồng hỗ, hay lâu hơn. Vì tạm thời vượt qua những 
danh pháp phiền não, tâm trở nên yên tĩnh, lặng lẽ, tĩnh lặng. 


Trong bốn mươi đề mục thiên chỉ tịnh (sưmmaha), bạn có thể chọn một đề mục nào phù hợp 
theo căn tánh của bạn. Nhưng tại Trung tâm Thiền Pa Auk, chúng tôi thường bắt đầu bằng 
Niệm theo hơi thở vô, hơi thở ra (Znãpãnassari). Từ kinh nghiệm của nhiều thiền sinh, chúng 
tôi biết rằng, khi một thiền sinh tu tập siêng năng ãnãpãnassari, định sẽ chắc chăn phát triển. 
ãnãpãnassari có thê được tu tập lên đến thiền thứ tư (4° /;zna). Khi đạt được sự chăm chú 
miệt mài, tâm có thê đình trụ ở một cảnh trong thời gian dài và trở nên rất yên tĩnh, lặng lẽ, 
tĩnh lặng. Không có những trạng thái bất thiện sanh theo trong khi ấy. 


Ngay cả những ý muốn về sự thịnh vượng vật chất, nếu bạn có định mạnh thì bạn có thê trú 
một mình một cách vui sướng và hạnh phúc trong rừng. Do tu tập, bạn sẽ trực tiêp trải nghiệm 
tât cả sức mạnh của định và những lợi ích của nó. 


Tuy nhiên, ngay cả với trạng thái định sâu này, sự yên tĩnh, tĩnh lặng, một thiền sinh không 
có nhồ bỏ những trạng thái của căn danh bắt thiện. Nếu một thiền sinh ngưng tu tập thiên, 
thì định của vị ây có thể sẽ giảm. Định an chỉ (sama/ha) hay định hiệp thế (lokiya) không 
phải là một thành tựu vĩnh cửu. Nó có thể suy giảm hay biến mắt khi việc tu tập bị ngưng. 
Kế đến, những trạng thái của danh bất thiện có thê xuất hiện trở lại và thiền sinh đễ phạm 
những học giới nếu không cân thận. Chỉ cần những căn danh phiền não còn, bất cứ hạnh 
phúc nào đã đạt do thiền chỉ tịnh (saznzfha) là không vĩnh cửu. Đó là tại sao thiền sinh cần 
tiếp tục tu tập thêm bước cuối theo lời dạy của Đức Phật, đó là tuệ học (pa#ña sikkh4). 


Paññã Sikkhä (Tuệ Hạc) 


Ở Trung tâm Thiên Pa Auk, sau khi tu tập phát triển định, các thiền sư sẽ hướng dẫn thiền 
sinh về tu tập thiền theo bốn giới (đhaíz¿). Qua thiền bốn giới, một thiền sinh có thể thấy biết 
rõ hai mươi tám thứ sắc (rzpa). Sau khi hoàn thành việc thấy biết rõ về sắc, một thiên sinh 
sẽ tiếp tục quan sát thấy biết rõ danh (»zma). Với một nền tảng vững chắc của thiền chỉ tịnh 
(samarha). thiền sinh sẽ có khả năng quan sát thấy biết rõ những thực tính siêu lý của danh 
sắc (nãma-ripa) theo thực tính như vậy. 


Đề hiểu điều này, bạn cần biết rằng Đức Phật dạy về bốn loại thực tính siêu lý hay pháp siêu 
lý (paramattha dhamưna). Chúng là những gì? 

1. Ca (tâm), 

2. Cefasika (sở hữu tâm), 

3. Rũpa (sắc pháp), 

4. Nibbana (văng mặt sắc, danh, và khổ; cùng tột an vui hạnh phúc). 


1 Xem phụ lục 1: `Bốn Mươi Đề Mục” [trang 108]. 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 11 


C¡ifta and Cefasika are the ultimate realitles of the mentality (z„đma). Then we have the 
ulimate reality of matter (ra) and Mibbana!. Without developing deep concentration, a 
person only sees conventional truths such as a bhikkhu, sayalay, man, woman, boy, girl, etc. 
According to ultmate reality, there 1s no such thing as animal, human, đeva, Brahma, and so 
on, there are only ultimate mentalities and materialitles. Without concentration one only 
knows concepts and sees compactness. lf you want to see ultimate mentality- materiality, 
you should practice one of the meditaton subJects to develop concentration. Based on this 
concenfration, a meditator proceeds to practice four elements meditation. What are the four 
elements? They are earth, water, fire and wind. When meditators discern these four elements 
clearly 1n theirr whole body from head to foot and foot to head, again and again, they wIll 
experience their body as a block of the four elements”. When this happens the perception of 
“self” temporarily disappears. Meditator experiencrng that there 1s no man, woman, efc. 


After can discern the four elements 1nternally in own bodles, externally you can also discern 
houses, cars, and see them 1n therr ultimate nafure as only øroups of four elements. When 
medHitators finish with discerning the four elements, they are ready to proceed with the 
practice of materiality meditation (7/a-karmmaffhana), the discernment of the twenty-eight 
kinds of materialityỶ. 


In daily life, you may not think that our bodies and minds are changing. This truth that our 
minds and bodIes are always changing may not dawn on you. By reflecting about how you 
looked this year compared to last year, you can see some øeneral changes. To know and see 
this changing nature at the deepest level of ulimate realitles you must develop enough 
concentration; only then you wiÏlÏ see the truest nature of ultimate realites as they really are. 


After discerning materiality, meditators can proceed to discern menfality through the practice 
of mentality meditaton (0đma-kamnaffhana). Then after meditators are able to discern 
nãma-ripa, meditators have to discern thelr causes, which 1s discerning Dependent 
Origination (Pa/icca- Samuppada). Dependent origination 1s about how causes and effects 
operate over the three periods of past, present, and future. The Buddha taught four methods 
to discern dependent origination, according to the character of his listeners, and there 1s a 
fifth method taught by the Venerable SarIputta. 


At the Pa-Auk monasteries usually teach only two methods; the First and FIfth Method. The 
First Method for example recorded at \ahanidana-Suffam (The Great Causation Sutta) of 
Digha-Nikaya and the Nidäna-Vagga (Causaton Section) of Sz/nyuffta-Nikaya. The Flifth 
Method recorded In the Pa/isambhida-Magga, Dhamma-fthiri-ñana-niddeso (Standing on- 
Phenomena Knowledge Description). 


Only after you are able to discern a-ripa and thetr causes, then you can see their nature. 
What 1s their nature? They are always arising and passing away at phenomenal speeds. At 
this paramaffha stage, you can start to contemplate #zna-ripa and the1r causes as ancca 
(impermanent), đukkha (suffering) and anafía (non-self). 


‡ Nibbãna = asankhata dhãtu (unconditioned state or peaceful element). 
2 Please approach to capable meditation teacher to practice systematically. 
3 See Appendix 2: 'The Twenty-Eigth Types of Materiality' [page 96]. 


1? Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Tâm (cia) và sở hữu tâm (cerasika) là thực tính siêu lý của danh (»zma). Kế đến chúng ta 
có thực tính siêu lý của sắc (rñpa) và Nibbana!. Ngoài việc tu tập phát triển định sâu, một 
người chỉ có thể thấy sự thật chế định như là bhikkhu, sayalay tu nữ, đàn ông, đàn bà, con 
trai, con gái, v.v... Theo thực tính siêu lý, không có pháp như là bàng sanh, người nhân loại, 
chư thiên, chư Phạm thiên, và v.v..., chỉ có những danh và sắc siêu lý. Không có định, người 
chỉ có thê biết những pháp chế định và thấy dưới dạng khối, rắn chắc. Nếu bạn muốn thấy 
những danh và sắc siêu lý, thì bạn phải tu tập một trong những đề mục thiền để phát triển 
định. Dựa vào định này, một thiền sinh tiến lên tu tập thiền bốn giới (đ»Zw). Bốn giới (đhãm) 
là chỉ? Chúng là địa (pa/hav), thủy (ápo), hỏa (/ejo), phong (vayo). Khi thiền sinh quan sát 
thấy biết rõ theo bốn giới này trong toàn thân của họ từ đầu đến bàn chân và từ bàn chân đến 
đầu, lặp đi lặp lại nhiều lân, họ sẽ kinh nghiệm thân của họ như một khối của 4 giới”. Khi 
điều này xảy ra, tưởng về “tự ngã” tạm thời biến mắt. Thiền sinh kinh nghiệm rằng không có 
đàn ông, đàn bà, v.v... 


Sau khi có thể quan sát thấy biết rõ theo bốn giới nội phần trong tự thân, ngoại phần bạn 
cũng có thể quan sát nhà, xe và thấy chúng theo thực tính siêu lý chỉ là những nhóm của bốn 
giới. Khi thiền sinh hoàn thành việc thấy biết rõ bốn giới, họ sẵn sàng tiếp tục với việc tu tập 
về thiền đề mục sắc (sắc nghiệp xứ - ripa kammaffhäna), quan sát theo hai mươi tám thứ 


sắc”. 


Trong cuộc sông hằng ngày, bạn có thể không nghĩ rằng thân và tâm của chúng ta đang thay 
đối, sự thật thân và tâm luôn thay đổi này có thê không rõ ràng với bạn. Bằng cách xem lại 
việc làm sao bạn nhìn năm nay so với năm tồi, bạn có thê thấy một số thay đổi tổng quát. Đề 
biết và thấy tính thay đối này ở mức sâu nhất về những thực tính siêu lý, bạn phải phát triển 
định đủ mức, chỉ khi ây bạn sẽ thấy trạng thái tự nhiên của pháp siêu lý theo thực tính như 
vậy. 


Sau khi quan sát thấy biết rõ sắc, thiền sinh có thể tiến lên quan sát theo danh qua việc tu tập 
thiền đề mục danh (danh nghiệp xứ - n#đma kamma{thana). Kế đến, sau khi thiền sinh có thể 
thấy biết rõ danh sắc (nữa rữpa), thiền sinh phải quan sát các nhân hay duyên của chúng, 
đó là quan sát theo pháp liên quan tương sinh (paficca sarmuppada). Pháp liên quan tương 
sinh là về các nhân và quả hoạt động ra sao qua ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Đức Phật 
dạy bốn phương pháp để quán theo pháp liên quan tương sinh, tùy theo tính nết của người 
nghe, và có một phương pháp thứ năm do Tôn giả SãrIputta dạy. 


Tại tu viện Pa-Auk thường chỉ dạy hai phương pháp; phương pháp thứ nhất và thứ năm. 
Phương pháp thứ nhất ví dụ đã ghi lại ở tại Mahãnidãna-Suttam thuộc Digha-Nikãya và 
Nidãna-Vagsa (Phần Nhân duyên) thuộc Sarnyutta-Nikãya. Phương pháp thứ năm đã ghi 
chép trong Patisambhida-magga, Dhammafthiti-ñana-niddeso. 


Chỉ sau khi bạn có khả năng quan sát thấy biết rõ danh sắc (mữma rñpa) và các duyên của 
chúng, thì bạn mới có thê thấy trạng thái của chúng. Trạng thái của chúng là chi? Chúng luôn 
sanh và diệt với tốc độ phi thường. Ở giai đoạn siêu lý (pararmatha) này, bạn có thê bắt đầu 
thiền theo danh sắc („ma rữpa) và các nhân của chúng thì vô thường (anicca), khỗ (dukkha) 
và vô ngã (anaf/a). 


1 Nibbãna - vô vi giới (asañkhata dhãtu) (trạng thái không bị trợ tạo). 
2 Làm ơn đến gặp thiền sư có khả năng để tu tập theo hệ thống. 
3 Xem phụ lục 2: `'hai mươi tám thứ sắc' [trang 1101. 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 13 


All naãma-ripa are 1mpermanent (amicca) because always arising and perishing. Because they 
are Impermanent, as soon as they arise they pass away so they are suffering (dukkha). Naäma- 
rũpa 1s non-self (anaffa), because 1f there 1s “self” (atta) they wIll follow according to our 
desire, not to be sick, not to grow old and not to die. But because of non-self nafure, we øet 
sick, old and die. When we contemplate 06na-ripa as anicca, dukkha and anaffa, th1s 1s the 
practice of Ÿ7nassana (imnsight), so this 1s the training of wisdom. 


The step by step Insight Knowledges! development through the practice of. ƒippasana 
sradually and powerfully weakens the defilements until realizing Magga-Phala (Path and 
Fruition) and the goal of enlightenment, N/bbana. 


The attainment of N/bbana, means that a meditator has started the complete eradIcation of 
the defilements by attaining the subsequent stages of a Noble person. They are: 


1. Sofãpamna (The Stream Enterer) 


SotãpafIi-Magga-Ñana (the Stream-Entry Path Knowledge), destroys three fetters 
(samyoJana): 


1. the identity view (sakkaya-dith)), 


11. SceptIcIsm (vi/cik/cchđ) about The 'Triple Gems, past and future lives, the workings of 
kamma, etc. 


11. adherence to wrong rites and rituals (s?!abbafaparamasa). 

The Stream Enterer has now unshakeable faith in The Buddha, đhamưna, and Sangha, 
unshakeable faith In the threefold training, unshakeable faith In past lives, unshakeable 
faith in future lives, unshakeable faith 1n past and future lives, and unshakeable faith In 
can hold a wrong view about the workings of kamma and 1s not able to transøress the Flve- 
Precepts. A So/-panna wWIll for sure attain Arahantship within seven lives, either as a 
human beiIng, đeva or Brahma. 


2. Sakadagđmi (The Once Returner) 
Sakadãsami-Magga-Ñãna (the Once-Return Path Knowledge), destroys no defilements, 
but further weakens the fetters of sensual greed, hatred and delusion. A Szkađdãgđmi may 
reborn 1n the human world only once and for sure attain Arahantship In that life. 


3. Anagami (The Non-Returner) 
Anägãmi-Magsa-NÑana (the Non-Return Path Knowledge), destroys: 
1v. all remaining sensual lust (Kamaraøa), 
v. all remaining hatred (pa/rgha), including remorse. 
The Non-Returner 1s no longer able to engage 1n sexual conduct, or slander, harsh speech, 
or 1Ïl-will. One wIll never return to the human or sensual đeywa worlds. An 44nagđn wIll 
for sure attain Arahantship as a Brahma 1n a subsequent life. 


1 See Appendix 3: 'The Sixteen of Vipassanã Ñãna (Insight Knowledges)' [page 98]. 


14 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Tất cả danh sắc („ma rñpa) đều vô thường (amicca) vì luôn sanh và diệt. Vì chúng vô 
thường, ngay khi chúng sinh khởi chúng diệt, vì vậy chúng là khổ (đukkha). Danh sắc (nama 
rũpa) thì vô ngã (anarra), vì nễu có ngã (zia) thì chúng sẽ hiểu theo sự mong muốn của 
chúng ta, không bị bịnh, không bị già và không bị chết. Nhưng do tính vô ngã, nên chúng ta 
bị bịnh, già và chết. Khi chúng ta thiền theo danh sắc (nữma rñpa) là vô thường (anicca), 
khô (dukkha) và vô ngã (anarra), đây là tu tập về tuệ quán/ minh sát (vipassanä), như thế đây 
là tuệ học („añña sikkh4). 


Từng bước tuệ quán! qua tu tập minh sát (vi2assana) dần phát triển và mạnh mẽ làm suy yếu 
những phiên não cho đên khi thây rõ đạo — quả (magga-phala) và mục tiêu hiệu biết rõ, giác 
ngộ, Mibbana. 


Đạt được MN/5bana, nghĩa là một thiên sinh đã bắt đầu hoàn thành sự trừ tiệt những phiền não 
bằng cách đạt tới những giai đoạn sau của một bậc Thánh. Đó là: 
1l. Sofapanmna (Bậc Nhập lưu) 
Tuệ đạo thất lai (So/äpatri-magga-fñäna) trừ tiệt ba pháp triỀn (samyojana): 
¡. Thân kiến (sakkaya-dithì), 
ii. Hoài nghi (vicikicchä), là nghi về tam bảo, những kiếp sống quá khứ và vị lai, vận hành 
của nghiỆp, v.v... 
iii. Giới cắm thủ (s7/abbafaparaämäsa), là bám chặt, giữ chặt vào những nghi thức, lễ nghi 
SaI trái. 
Bây giờ, bậc Nhập lưu có tín bất động về Đức Phật, giáo Pháp và Tăng chúng. tín bất động 
vệ nhóm tam học, tín bắt động về những kiếp sống quá khứ, tín bất động về những kiếp 
sông vị lai, tín bất động về pháp liên quan tương sinh (paficca samuppada). Một người là 
bậc Nhập lưu không thể chấp giữ một tà kiến về sự vận hành của nghiệp nữa và không thể 
phạm, vượt quá năm điều học. Một bậc Nhập lưu sẽ chắc chăn đạt đến Ứng cúng (arahan?) 
trong bảy kiếp sống, hoặc là một chúng sanh nhân loại, chư thiên hay Phạm thiên 
(Brahma). 


2. Sakadägami (Bậc Nhất lai) 
Tuệ đạo nhất lai (Sakadagami-magsa-fñana) không trừ tiệt phiền não nào, mà làm suy yếu 
thêm những pháp triền về tham dục, sân hận, si mê. Một bậc Nhất lai (SakadãgaZmi) có thê 
tái tục trong thế giới nhân loại chỉ một lần và chắc chăn đạt đến Ứng cúng (arahaø) trong 
kiếp sống đó. 


3. Anägami (Bậc Bắt lai) 
Tuệ đạo Bắt lai (Anagami-magga-ñaa) trừ tiệt: 
iv. tất cả những dục ái (Kãmaräga) còn lại, 
v. tất cả những phẫn nộ, khuẻ phẫn (pa/igha), bao gồm hối hận. 
Bậc Bắt lai không thể tham gia vào hành vi nhục dục, hay phi báng, nói cay nghiệt, hay 
ác ý nữa. Ngài sẽ không bao giờ trở lại kiếp sống nhân loại hay chư thiên dục giới. Một 
bậc Bắt lai (Anagami) sẽ chắc chắn đạt đến Ứng cúng (araham?) là một Phạm thiên 
(Brahma) trong kiếp sau. 


1 Xem Phụ lục 3: `Mười sáu Vipassanã Ñãna (tuệ quán)' [trang 111]. 


Essential Factors For Meditaion Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 15 


4. Araha (The Arahant) 


ArahatIa-Magga-Ñãna (the Arahant Path-Knowledge), destroys: 

VI. craving for fine-material exIstence (zu„2araga), 

VII. craving for Immaterlal exIstence (aru„paraga), 

VIII. COnCeI{ (n4), 

1x. restlessness (wuđdhacca), and 

X. Ienorance (avi74). 

In brief, the Arahant has completely destroyed greed (/obha), hatred (đosa), and delusion 
(moha). the Arahanfs actions do not produce kaznas neither unwholesome ka#na nor 
wholesome kamna. The Arahanf's volition 1s purely functional (kiriya). There 1s no more 
rebrrth for an Arahant. 


When meditators attainn Mibbana, then they can live truly peaceful, deeply happy and at 
ease. This 1s what 1s called Lokuttara đhamưna, the Supramundane đhamưna. Ônce people 
realize Mibbana, they can never lose this attainment due to the power of Magga and Phala 
(Path and Fruition). 


Now you understand that Sa Sikkha, Sarmnadhi Sikkha and Panña Sikkha are The Buddhaˆs 
Teaching leading us to be free from suffering. The goal 1s the highest happIness of 
Nibbana. You can enJoy the đhamưna happiness by practicing step-by- step 1nstructions of 
The Buddha. In order to attan M/5baãna, you should practice meditation with the five 
necessary factors for meditatlon practice. These five necessary factors are called 
padhaniyanga 1n PäÌI. 


The Five Necessary Factors for the pracfice of Meditation (Padhaniyanga) 


I would like to share the đhamưna about five padhãniyanga, the five necessary factors for the 
pracice of meditation, quoted from the Anguttaara Nikaya, pañcakanpata, 
dutIyapannäsakam, nT1varanavagøa, pađhãniyanga sutta (5.53). What are they? 


The first one 1s, 
1. Saddha (Fanh) 
'Saddho hoti, saddahati tathãgatassa bodhim ` 
“He places faith In the enlightenment of the Tathagata. That 1s Faith.” 


Meditators should have faith in the Omnisclence of The Buddha, with the understanding that 
the Buddha 1s endowed with the nine qualities. Also, should have faith In the dhamzmưmna and 
the Sangha and confidence 1n themselves. 


The Nine Qualities of The Buddha 
1. Araham, worthy of the highest veneration; 
2. Samma Sarnbuddha, Perfectly Self-Enlightened; 
3. V†jjacaranasampanna, accomplished 1n true wIsdom and conduct; 
4. Sugdfa, speaks only what 1s beneficial and true; 
5. Lokaviđ/, knows the three worlds 1n detalls. 
The three worlds are: 
a) the world of sentient beings (saffa-loka), 
b) the world of conditioned phenomena (sankhaãra- loka), 
c) the world as the bases of various planes of exIstence (okãsa-loka); 


16 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


4. Araha (Bậc Ứng cúng) 
Tuệ đạo Ứng cúng (Arahatta-Magga-Ñãna) trừ tiệt: 
vi. ái về sắc (rữparäga) 
vii. ái về vô sắc (ariparãga) 
VII. ngã mạn („ãn4) 
Sẻ điệu cử (uddhacca) và 
. vô minh (avijj4) 
Tóm lại, bậc Ứng cúng (araham) đã hoàn toàn trừ tiệt tham (/obha), sân (dosa) và sĩ 
(moha). Hành động của bậc Ứng cúng (Araham:) không trợ sanh nghiệp (kømzna) dù 
nghiệp bắt thiện (akusaka kamma) hay nghiệp thiện (kusaka kamma). Tư (cetanä) của bậc 
Arahant chỉ là làm. Không còn tái tục nữa đôi với một bậc Arahant. 


Khi thiền sinh đạt Nibbana, thì họ có thê sông thực sự yên tĩnh, vui và thanh thản một 
cách sâu sắc. Đây được gọi là pháp siêu thế (loku#tara dhammna). Một khi người thẫy rõ 
Nibbãna, họ có thê không bao giờ mất sự đạt được này do sức mạnh của đạo và quả (m„agga 
- phala). 


Bây giờ, bạn hiểu rằng giới học (si!z sikkh4), định học (samadi sikkhä) và tuệ học (paññã 
sikkhä) là lời dạy của Đức Phật đưa chúng ta đến sự thoát khỏi khổ. Mục tiêu này là hạnh 
phúc cao nhất, Nibbãna. Bạn có thể đạt được pháp hạnh phúc bằng cách từng bước tu tập 
theo sự hướng dẫn của Đức Phật. Đề đạt được Nibbana, bạn nên tu tập thiền với năm chỉ 
phân cần thiết đề tu tập thiền. Năm chi phần cần thiết này được gọi là “Padhãniyanga” 
theo Pali. 


Năm Phần Thiết Yếu Đề Tu Tập Thiền (Padhãnjyanga) 


Tôi muốn chia sẻ pháp (đhamma) về năm chỉ tính cần (pađhãniyanga), là năm chỉ phần cần 
thiết để tu tập thiền, đã trích từ Anguttara Ni#ãya, Pañcakanipäta, dutiyapannäsakam, 
nIvaranavagøsa, 2adhaniyanga sutta (5.53). Chúng là gì? 
Chi thứ nhất là, 

1. Saddha (Tín) 
'Saddho hoti, saddahati tathagatassa bodhim 
“Vị ấy đặt lòng tin vào sự giác ngộ của Như lai (7a/hãgaa). Đó là tín”. 


Thiền sinh nên có lòng tin vào trí toàn tri của Đức Phật (Buddha), với sự hiểu biết rằng Đức 
Phật vốn có đầy đủ chín ân đức. Cũng th, nên có lòng tin vào giáo pháp (dhamna) và Tăng 
chúng (Sz#gha) và tin tưởng vào các pháp ấy. 


Chín Ân Đức Của Phật (Buddha) 

1. Arahzm - Ứng cúng, xứng đáng ở sự tôn kính cao nhất; 

2. Sammä Sambuddha - Chánh đăng giác, hoàn toàn tự giác ngộ; 

3. Vijjãcaranasampamna - Minh hạnh túc, trọn vẹn về chánh trí và hạnh; 

4. Sugara - Thiện thệ, chỉ nói những điều lợi ích và sự thật; 

5. Lokavidä - Thê gian giải, biết ba thế gian một cách tường tận. 
Ba thể gian là: 
a) Thế gian của chúng sanh hữu tưởng, “chúng sanh thế gian" (sarfa-loka), 
b) Thế gian của hiện tượng bị trợ tạo, “pháp hành thế gian" (sankharaloka), 
c) Thế gian làm cơ sở của những cõi hiện hữu khác nhau, “hư không thế gian" (okãsa- 

loka); 


Essential Factors For Meditaion Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 17 


6. Anuffaro purisadamma-sarathi, an 1ncomparable tamer to others that are fit to be tamed; 
7. Saftthã deva-manussanam, teacher of devas and humans; 
S.. Buddha, the Enlightened One realizes the Four Noble Truths by Himself and teaches 
others to realize 1t; 
9. Bhagava, endowed with the six exalted qualitles (unattainable by the disciples) of glory 
(bhaga), namely: 

1. lssAriya (Highest, Supreme), 

"1. đhamma (Knowledge of the Nine Supramundane Factors, 1.e four Magøa, four Phala 

and Mibbama), 

11. YØsđ (Fame and Followership), 

1V. 5777 (Splendour of Physical Perfection), 

v. kãma (Power of accomplishment), and 

vi. Payaffa (unrivalled dilipgence). 

2. Appabadha (Health) 
“Appabadho hoti appafanko ` - “He 1s healthy, free from disease.” 
The practice of medifation requires a general condition of good health. Ideally, one 1s free 
from diseases, does not have any pains 1n the body, endowed with good digestion, not too 
cold, not too hot, and with suitable digestion. These provide conducive conditions for 
meditation practice. Nowadays some people try to improve their health by eating a healthy 
điet and using natural detox treatments. 
3. Asafha (Honesty) 
“Asatho hofi amayavr` - “He 1s honest and sincere.” 
Meditators must be honest and sincere and declare themselves 1n line with who they really 
are to teachers or to their observant companmions In the holy life. 
4. Wiriva (EJfort) 
' Araddhaviriyo viharaii' - “He 1s provided with great effort.” 
Meditators should make great effort to abandon unwholesome qualiies and to acqulre 
wholesome qualities. One should make solid effort in fulfilling perfections (para”) and 
never stop performing wholesome đhamna. Thịs means you must have strong energy or 
make great effort. But the effort here 1s especially the effort related to meditation. One should 
practice meditation with great effort and not stop practice. If you stop practicing, you will 
not attain deep concentration and wIll not realize N¡ibbana. 
5. Panna (Wisdom) 

“Panñava hoíi` - “He 1s WwIse.” 
Meditators should possess wisdom of Insight Knowledge (ƒippasana-Ñãna); the insight 
knowledge here specially refer to Arise and Perish Knowledge (Udayabbaya- Ñãna) of 
mentality and mafterlality („ma-rữpa) and their causes. For example, now you are reading a 
dhammna dissertation. Your mind 1s assoclated with wIsdom, but 1t 1s only normal wIsdom 
not yet ƒ72?2asana wlsdom. 
These five padhãniyanga, can be also called the five factors required for practice meditation 
to realize N/bbana. When you have these five factors 1n full, you can reallze Mibbana. IÝ you 
have not cultivated these five factors then realizing N¡/bbana 1S not possible. You wIll stHl 
need to practice more. Before we discuss them 1n detail, [ w1ll tell you one story first. Do you 
know Prince Bodhi!2 (Bodhirajakumara). 


1 Majjhima Nikãya, Majjhimapannaäsa, Rãjavagga, 'Bodhi-Rãja-Kumãra Suttarn' (The Royal-Son Bodhi Sutta). 


18 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


. Anuftaro purisadamma-sãrathi - Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu; 
._Safthäã deva-manussänzm - Thiên nhân sư, thầy của trời (deva) và người; 
. Buddha - Phật, Bậc đã tự giác ngộ thấy rõ bốn Thánh đề và dạy người khác thấy rõ nó; 
._ Bhagavä - Thê tôn, có đức tính với sáu phẩm chất cao quí (học trò không thể đạt được) 
huy hoàng (bhaga), đó là: 
1. lssAriya (cao nhất, tối cao), 
ii. đhamma (tuệ về chín pháp siêu thế, tức là bốn đạo, bốn quả và N/Đ)bãna), 
iii. Yasa (danh tiếng và nhiều môn đồ), 
1V. ,5777 (sự chói lọi của thân hoàn hảo), 
v. kãma (sức mạnh của việc hoàn thành), và 
vi. Payaifa (cần cù vô song). 


2. Appabadha (Sức khỏe. ít bệnh) 
'Appäbädho hoti appätanko '- “Vị ây mạnh khỏe, thoát khỏi bệnh.” 
Tu tập thiền cần phải có một điều kiện sức khỏe tổng quát tốt. Theo lý tưởng, người tu thiền 
thoát khỏi những bệnh, không có bất cứ sự đau nào trong thân, có khả năng tiêu hóa tốt, 
không quá lạnh, không quá nóng, và tiêu hóa thích hợp. Những điều này cung cấp những 
điều kiện có lợi cho tu tập thiền. Ngày nay, một số người cố gắng cải thiện sức khỏe của họ 
bằng cách ăn kiêng lành mạnh và dùng phương pháp trị giải độc tự nhiên. 


3. Asafha (Chân thật) 
'Asatho hoti anäyãvP- “*VỊ ấy chân thật và không xảo trá.” 
Thiền sinh phải chân thật, không xảo trá và tự bày tỏ phù hợp với người thầy sự thật hoặc 
tuân theo những bạn đồng tu của họ trong đời sống thanh tịnh. 


4. V#iya (Tinh Cần) 

“Araddhaviriyo viharafi ` - “VỊ ấy được cung cấp tinh cần đủ lớn.” 

Thiền sinh phải hết sức cố găng từ bỏ những pháp bắt thiện và đạt được những pháp thiện. 
Thiền sinh nên lập sự tinh tấn vững chắc trong việc hoàn thành pháp tròn đủ (pãrzm?) và 
không bao giờ ngưng thực hiện pháp thiện. Đây có nghĩa là bạn phải có nghị lực mạnh mẽ 
hay có gắng hết sức. Nhưng sự tinh cần ở đây nhất là sự tinh cần liên quan đến thiền. Thiền 
sinh nên tu tập thiền với sự tinh tấn hết sức và không ngưng tu tập. Nếu bạn ngưng tu tập, thì 
bạn sẽ không đạt đến định sâu và sẽ không biết rõ Nibbãna. 


5. Panna (Trí) 


\© œ ¬l 


'Pafññavä hoi - “VỊ ấy là bậc trí”. 

Thiền sinh phải có trí của tuệ quán/ minh sát (vippasanä-ñãna); tuệ quán ở đây nhất là nói 
đến “sanh diệt tiễn thoái tuệ” (Udayabbaya ñãna) của danh và sắc (nãma-ripa) và các nhân 
của chúng. Ví dụ, bây giờ bạn đang đọc một bài luận về pháp (đhøammna). Tâm bạn phối hợp 
với trí, nhưng nó chỉ là trí bình trường, không phải là tuệ quán (vin?2asana-ñaãna). 

Năm chỉ tinh cần (pađhãniyanga) này cũng có thể được gọi là năm phần cần đến cho tu tập 
thiền để biết rõ Mibbãna. Khi bạn có năm chi phần này đầy đủ, bạn có thê biết rõ Mibbãna. 
Nêu bạn không có trau dồi năm chi phần này thì việc biết Tõ Nibbana là không thể. Bạn sẽ 
vẫn cân tu tập thêm. Trước khi chúng ta thảo luận chi tiết về chúng, trước tiên tôi sẽ kể cho 
bạn một câu chuyện. Bạn có biết hoàng tử Bodhi! hay chăng? (Bodhiräjakumära). 


1 Ma/jhima Nikãya, Majjhinapannasa, Rãjavagga, Bodhi-Rãäja-Kuimara Suttarn (The Royal-Son 8ođ#/ Sutta). 


Essential Factors For Meditaion Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 19 


Prince Bodhi was the son of King Udena. He learned the art of riding elephants and wlelding 
goad from his royal father. As such, he became an expert in elephant taming. One day, Prince 
Bodhi Invited The Buddha and His Szøgha to the Inauguratlon of his palace. On that 
occasion, The Buddha explained step by step the way of how He practiced the Three 
Trainings, the training of morality, concentration and wisdom (94, Samadhi, Pañna) or the 
Noble Eightfold Path! until He became Enlightened. 


After He finished the talk, Prince Bodhi asked a question to The Buddha: 
“Most Exalted Buddha, for one who has a leader and teacher such as You, how long does he 
need to practfice to attainn Arahantship fruition staøge and enJoy peace and tranquillity?” 


The Buddha replied: 
“Prince, 1n this connection I would ask you a question and you may answer as you like: Are 
you skillful in riding elephant and wIelding the elephant goad?” 


The Prince replied: 
“Yes Lord, I am skilful in riding elephant and wielding the elephant goadZ.” 


The Buddha went on to ask the Prince: 

“Prince, suppose a person, knowirng that you are skillful In the art of riding elephants and 
wIelding the goad, comes to learn the art of riding elephants under you with these defects: 
1) Lacking 1n faith: He lacks sufficient faith to attain the desired standard or goal. 

2) Disease: He 1s suffering from a disease bad enouph to prevent him from attaining the 
desired goal. 

3) Dishonesty: He 1s dishonest or puts on vain and boastful airs that deters him from attaining 
the desired goal. 

4) Lacking 1n effort: He 1s lacking 1n earnest effort to attain the desired goal. 

5) Lacking In Intelligence: He 1s not intelligent enough to attain the desired goal. 


Would that person be able to learn the art of riding elephants and wielding the goad from 
you?” 


The Prince replied: 
“Most Exalted Buddha, 1t w1ll not be possIble to train a person with any one of the five 
defectfs to attain the desired goal, let alone training one with all five defects.” 


Again, The Buddha asked: 

“Prince supposing, the person who comes to you to learn the art of riding elephants and 

wIelding the goad has the following qualifications: 

(1) Faith: He has sufficlent faith that enables him to reach the desired obJective. 

(2) Healthy: He 1s free from any disease or 1s with good health to enable him to reach the 
desired obJective. 

(3) Honesty: He does not make false pretensions, or he 1s one with an honest mind that 
enables him to attain the desired obJective. 

(4) Efort: He 1s one with earnest effort that enables him to reach the desired obJective. 

(5) Intelligence: He 1s a man of Intelligence capable of attaining the obJective. 


1 The Noble Eightfold Path is composed by: Right View, Right Thought, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right 
Effort, Right Mindfulness and Right Concentration. 
2 Angkusha or bullhook 


20 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Hoàng tử Bodhi là con trai của vua Udena. Ông ta đã học nghệ thuật cưỡi voi và dùng gậy 
nhọn của người cha hoàng tộc của ông ấy. Như thế, ông ấy trở nên thành thạo trong việc 
thuần hóa voi. Một ngày nọ, hoàng tử Bodhi thỉnh Đức Phật (Buđdha) và Tăng chúng 
(Sangha) của Ngài đến khánh thành lâu đài của ông ẫy. Nhân cơ hội đó, Đức Phật (Buddha) 
đã giải thích từng bước về cách làm sao Ngài đã tu tập Tam Học, đó là giới học (sửa sikkh4), 
định học (sưmađhi sikkhä) và tuệ học (pañña sikkha) hay nhóm tám Thánh đạo! cho đến khi 
Ngài trở nên giác ngộ. 

Sau khi Ngài đã hoàn thành thời thuyết pháp, hoàng tử Bodhi đã hỏi Đức Phật một câu hỏi: 
“Hầu hết Đức Phật cao thượng, đối với người có một người dẫn đầu và người dạy như là 
Ngài, Ngài cần tu tập bao lâu đề đạt đến giai đoạn Arahant và được hưởng sự yên tịnh và 
khinh an?” 


Đức Phật đáp rằng: 

“Này hoàng tử, trong mỗi liên quan này ta muốn hỏi ngài một câu hỏi và ngài có thê trả lời 

như ngài thích: Ngài có khéo léo trong việc cưỡi voi và dùng gậy nhọn điều khiến voi phải 

chăng?” 

Hoàng tử trả lời: 

“Vâng, bạch Ngài, tôi khéo léo trong việc cưỡi voi và dùng gậy nhọn điều khiến voi?” 

Đức Phật tiếp tục hỏi hoàng tử: 

“Này hoàng tử, giả sử một ngài biết ngươi khéo léo về nghệ thuật cưỡi voi và dùng gậy nhọn, 

đến học nghệ thuật cưỡi voi dưới sự giảng dạy của ngài với những nhược điểm này: 

1) Thiếu lòng tin: VỊ â ấy không đủ tin để đạt đến mức hay mục tiêu mong muốn. 

2) Bệnh tật: Vị ấy đang khổ do bệnh nặng đủ để ngăn vị ấy không đạt đến mục tiêu mong 

muốn. 
3) Không chân thật: Vị ây không chân thật hay làm ra vẻ tự đắc và thái độ khoác lác ngăn 
chặn vị ấy khỏi sự đạt đến mục tiêu mong muốn. 

4) Thiếu tinh cần: Vị ấy thiếu sự tinh cần nghiêm chỉnh để đạt đến mục tiêu mong muốn. 

5) Thiếu trí: Vị á ấy không đủ trí thông minh đề đạt đến mục tiêu mong muốn. 

Người đó có thể học nghệ thuật cưỡi voi và dùng gậy nhọn từ ngài hay chăng?” 

Hoàng tử đáp: 

“Thưa Đức Phật Tối thượng, sẽ không thê đảo tạo một người có bất cứ một trong năm khuyết 

điểm để đạt đến mục tiêu mong muốn, nói chi đến việc đảo tạo người có cả năm khuyết 

điểm”. 

Lần nữa, Đức Phật hỏi : 

“Này hoàng tử, giả sử có người đến ngài học nghệ thuật cưỡi voi và dùng gậy nhọn có những 

phẩm chất sau: 

(1) Tín: Vị ấy có đủ lòng tin làm cho vị ấy có thể vươn tới mục tiêu mong muốn. 

(2) Sức khỏe: Vị ấy không có bất cứ bịnh tật nào hay là có sức khỏe tốt để làm cho vị ấy có 
thể vươn tới mục tiêu mong muốn. 

(3) Chân thật: VỊ â ấy không làm cho kỷ vọng saI, hay vị ấy là người có một tâm chân thật làm 
cho vị ấy có thê vươn tới mục tiêu mong muôn. 

(4) Tinh cần: Vị ấy là người có sự tinh cần nghiêm chỉnh làm cho vị ấy có thê vươn tới mục 
tiêu mong muốn. 

(5) Trí: Vị ấy là một người thông minh có khả năng đạt đến mục tiêu. 


1 Nhóm tám Thánh đạo bao gồm: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh 
niệm và chánh định. 
2 Angkusha or bullhook. 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 21 


WIII it be possible for you to train a person with such qualifications to achieve the desired 
obJective?” 


Prince Bodhi replied: 

"Most Exalted Buddha, 1t will be quite possible for me to train a person to achieve the desired 
obJective even 1f he only has one out of the five qualifications, the more so 1ƒ he possesses 
all five qualities.” 


“Prince 1n a similar manner, there are five factors to be striven after by one who pracfices 

medifation.” 

Then, The Buddha proceeded to preach about the five ađdhãniyanga like T already mentioned 

before and 1s recorded 1n the Padhaniyanga Sutta as follows: 

*Pancimdam, bhikkhave, padhaniyanganl Katamani panca?2 ldha, bhikkhave, bhikkhu 

saddho hoti, saddahati tathãgatassa bodhim — Ttipi so bhagava Araham sammasambuddho 

vửjjacaranasampano sugaftO Lokavidli anuHaro purisadammasarath sattha 
devamanussanam buddho bhagava tỉ Appabadho hoi appafankho, samavepakimiya 
gahariiyaä samannagafo nãtisifãya nãccunhaya majjhimaya padhaãnakkhamaya; asatho hofi 
amayaw, yathabhutamn dafanam aviatA salthari vã viñfñHsu vã sabrahmacarisu; 

Araddhavriyo viharai akusalãnam dhammanam pahãnaya kusalãnam dhammãnam 

upasampadaya, thamava da|haparakkamo anikkhitadhuro kusalesu dhammesu; pañfñava 

hot, udayatthagamimya paññaya samannagafo darÙaya nibbcdhihayvad samma 
dukkhakkhayagaminiya. Imaãni kho, bhikkhave, pañca padhãniyangani.” 

“Bhikkhus, there are these five factors that assist the practice of meditation. What five? 

(1) Here, a bhikkhu 1s endowed with faith. He places faith In the enlightenment of the 
Tathagata thus: “The Blessed One 1s an Arahant, Perfectly Self-Enlightened, 
accomplished In true Knowledge and Conduct, speaks only what 1s beneficial and true, 
knower of the world, unsurpassed trainer of persons to be tamed, teacher of devas and 
humans, the Enlightened One, the Blessed One. 

(2) He 1s healthy, free from disease, possessing an even digestion that 1s neither too cool nor 
too hot but moderate and suitable for the practice of medhitation. 

(3) He 1s honest and sincere, one who reveals himself as he really 1s to the Teacher and his 
wIse fellow monks. 

(4) He 1s provided with great effort for abandoning unwholesome qualitles and acquiring 
wholesome qualities; he 1s strong, firm 1n exertion, not casting off the duty of cultivating 
wholesome qualities. 

(5) He 1s wIse; he possesses the wIsdom that discerns arising and passing away, which 1s 
noble and penetrative and leads to the complete destruction of suffering. 


These, bhikkhus, are the five factors that assist the practice of medhitation.” 


So, you should consider with reflection, whether you have these five factors or not. If you do 
not have these five factors, you cannot attain M/5bbana. You should practice contIinuously, 
develop and fulfill these five factors. 


Let us study them one by one according to what 1s explained 1n The Commentary. 


1. Saddha (Eaith) 

The Commentary explains confidence or faith (sađđha) by dividing 1 Into four classes: 
a. Agama-saddha (religious faith), 

b. Adhigama-saddha (acqurred faith), 

c. Qkappana-saddha (determined faith), 

d. Pasada-saddha (Inspired faith). 

I will explain further about these four kinds of faith, 1n following next section. 


22 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Điêu đó sẽ có thê xảy ra đên cho ngài đê đào tạo một người có những phâm chât như vậy đạt 
đên mục tiêu mong muôn hay chăng? 


Hoàng tử Bhodhi đáp: 

“Thưa Đức Phật Tối thượng, điều đó sẽ hoàn toàn có thê xảy ra đến cho con việc đào tạo một 
người đạt đến mục tiêu mong muốn, dù nếu vị ấy chỉ có một trong năm phẩm chất, hơn thế 
nếu vị ấy có cả năm phẩm chất”. 


“Này Hoàng tử, theo cách tương tự có năm chi phần để có gắng đạt bởi người tu tập thiền”. 


Kế đến, Đức Phật tiếp tục giảng về năm “chỉ tỉnh cần” (pađhãniyanga) như tôi đã đề cập 

trước và được ghi chép trong Padhaniyanga Sutta như sau: 

*Pañncimdam bhikkhave, padhaniyangani Katamani panca?2 ldha, bhikkhave, bhikkhu 

saddho hoti, saddahati tathãgatassa bodhim — Ttipi so bhagava Araham sammasambuddho 

vửjjacaranasampano sugaftO Lokavidl anuHaro purisadammasarath sattha 
devamanussanam buddho bhagava tỉ Appabadho hoi appdafankho, samavepakimiya 
gahariiya samannagafo nãtisifãya nãccunihaya majjhimaya padhaãnakkhamaya; asatho hofi 
amayaw, yathabhuftan datanam avikatä salthari vã viñfñHsu vã sabrahmacarisu; 

Araddhavriyo viharai akusalanam dhammanam pahäãnaya kusalãnam dhammaãnam 

upasampadaya, thamava da|haparakkamo anikkhitadhuro kusalesu dhammesu; pañfñava 

hot, udayatthagamimya paññaya samannagafo darÙaya nibbcdhihaya samma 
dukkhakkhayagaminiya. lmani kho, bhikkhave, pañca padhãniyangami.” 

“Này chư Bhikkhu, có năm chỉ trợ giúp tu tập thiền, những chỉ nào là năm? 

(1) Ở đây, một bhikkhu có đầy đủ tín. Vị ây đặt lòng tin vào sự giác ngộ của Như Lai 
(Tathagaia) như vây: “Thế tôn là một bậc Ứng cúng (Arahan), hoàn toàn tự giác ngộ. 
Đã có đây đủ minh và hạnh, chỉ nói những điều lợi ích và thật, người biết rõ thế gian, 
người dạy không ai hơn cho những người đã được dạy thuần (vô thượng sĩ điều ngự 
trượng phu), thầy của trời và người, bậc đã giác ngộ, Thể tôn. 

(2) Vị ấy khỏe mạnh, không bị bệnh tật, có sự tiêu hóa đều đều, đó là không quá lạnh hay 
không quá nóng mà vừa phải và phù hợp tu tập thiền. 

(3) VỊ ây chân thật và thành khẩn, người bộc lộ bản chất thật của anh ấy cho thầy và những 
Tăng sĩ đồng tu. 

(4) Vị ấy được chuẩn bị với sự có gắng hết mình cho việc từ bỏ những pháp bất thiện và đạt 
được những pháp thiện; vị ây mạnh mẽ chắc chắn trong việc ráng sức, không từ bỏ nhiệm 
vụ trau dồi những pháp thiện. 

(5) VỊ ấy là bậc trí; vị ây đạt được trí quan sát thấy biết rõ sự sanh và diệt, đó là sự cao quí 
thâm nhập thấu rõ và đưa đến sự phá vỡ hoàn toàn khô. 

Này chư Bhikkhu, đây là năm chi phần trợ giúp tu tập thiền”. 

Vì vậy, bạn nên cân nhắc bằng sự xem lại, dù bạn có năm chi này hay không. Nếu bạn không 

có năm chi này, bạn không thê đạt được Mibbana. Bạn nên tu tập liên tục, phát triển và hoàn 

thành năm chi phân này. 


Chúng ta hãy nghiên cứu chúng từng pháp một theo những gì được giải thích trong Chú giải. 


1. Saddha (Tín) 

Chú giải giải thích sự tin chắc của tín (saddhä) bằng cách chia chúng thành 4 loại: 
a. Agama-saddha (lồng tin giáo pháp), 

b. Adhigama-saddha (lòng tin đạt được, chứng đạt), 

c. @kappana-saddha (lòng tin kiên định), 

d.. Pasaaa-saddha (lòng tin trong sạch, tịnh tín). 

Tôi sẽ giải thích thêm về bốn loại tín này, ở phần kế sau. 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 23 


|a] 1gama-saddhã (Religious ƒaith) 
“Tattha sabbaññubodhisaHanam saddhã, abhinihharato pafthãya ãgataHä Agamasaddhäa 
namgđ)`. 
“Faith of Bodhisarfas that has remained unshaken since the time of making the resolution to 
become a Buddha, this 1s called 44gama-saddha.” 


Our Bodhisaf/a made the aspiration to become a Buddha 1n the time of DIpankara Buddha, 
four incalculables (asa»kheyya kappa') and one hundred thousand aeons ago (kappa”). Since 
that time until His last life as Prince Siddhattha, He never lost His faith. The Bodhisaffa needs 
to fulfill ten perfections (param). For example, đãna parami; sometimes He offered HIs 
family or His bodily parts to those that needed or wanted them. Sometimes you can reflect 
on the Bodhisaffa”s great inner qualitles. Is 1t possible for you to do the same things as the 
Bodhisafta? 


Among all ten pãram, dãna paramï 1s the easiest one in order to become a Buddha. Even 
thouph 1t 1s the easlest to pracfice out of the ten, very few people can practice so devotedly 
and continuously. If one 1s not able to practice like that, one w1ll stop along the way and will 
not become a Buddha. Our Bodhisara never failed to fulfill necessary øarưmis Íor 
Buddhahood. Throughout many rebirths, He countlessly offered His wIfe, His daughter, His 
son, his varlous body parts and life. If someone made a request to Him, He would offer. If 
someone asked you to offer your eyes, would you be willing to offer? Yes, 1t would be very 
difficult for you to do that. Althouph 1t 1s very difficult, the Bodhisaría never failed to fulfill 
His paramr. From the moment of receiving the definite prophecy for Buddhahood and until 
His Enlightened, He never lost His faith. Because of this reason, this kind of faith 1s called 
Agama-saddha. 

[b] Adhigama saddhaã (Acqutred ƒaữh) 
*Ariyasavakanam pafivedhena adhieaftatta adhieama-saddha nãmđ)`. 
“Faith of the Noble disciples that remaIns unshaken since the time they realize Nibbana, this 
1s called adhigama-saddha.” 


Thịs 1s not like an ordinary personˆs or ordinary disciple”s faith. For example; you may have 
faith now, but some unfortunate experience may happen which may cause you to Ïose yOur 
faith. On the other hand, Noble disciples or Noble persons, ones who have atfained Path 
Knowledge (Magga- Ñãna) or realized Mibbãna, have unshakeable and irreversible faith in 
the Buddha, in the đhammna, 1n the Sazgha and 1n themselves. This w1ll never disappear for 
the rest of their life no matter what circumstance. This kind of faith 1s called adhigama- 
saddha which 1s acquired by realization of a Path and Fruition (Magga-Phala). 


Related to this kind of sađdha, T wIll tell the story of the leper Suppabuddha, have you ever 
heard 1t before? 


The Story oƒ the Leper Suppabuddha 


On one occasion the Buddha was staying near Rajagaha at the Bamboo Grove, the 
Squrrrels" Sanctuary. And on that occasion, there was a leper named Suppabuddha, a poor 
and miserable person. 


1 Incalculable aeons. 

2 The duration of a aeon (kappa) cannot be calculated by the number of years. It is known only by inference. Suppose there 
is a big granary which is one yojana [see foot note 19] each in length, breath and height and which is full of tiny mustard 
seeds. One seed is thrown out once a century pass. When all the mustard seeds have been thrown out, the period called 
kappa will not yet have ended. 

3 Ten pãramis are: Generousity (dãna), virtue (sila), renunciation (nekkhamma), wisdom (paññã), energy (viriya), patience 
(khanti), truthfulness (sacca), determination (adhitthana), loving-kindness (mett3), and equanimity (upekkh3). 


24 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


|a] Agama-saddhã (Lòng tin giáo pháp) - 
“Tattha sabbafññubodhisattanam saddha, abhiniharato palthaya agatattä Agamasaddha 
namg”. 
“Tín của chư bồ tát (Bodhisaria) vẫn không lay chuyển từ khi ra ý quyết định trở thành một 
vị Phật (Buddha), đây được gọi là lòng tin giáo pháp - 4gama-saddha'”. 


Bồ tát (Bodhisarra) của chúng ta đã lập nguyện trở thành một vị Phật (Buddha) vào thời Phật 
Dipañkara Buddha, bốn a-tăng-kỳ (asankheyya kappa)! và một trăm ngàn kiếp (kappa)? qua. 
Từ lúc đó cho đến kiếp sống cuối của Ngài là hoàng tử Siddhattha, Ngài không bao giờ mất 
đức tin. Bodhisafía cần hoàn thành mười pháp tròn đủ (param:). Ví dụ, xả thí tròn đủ (đãna 
pãramï); đôi khi ngài xả thí gia đình hay những phân thân thể đến những ai cần hay muốn 
chúng. Đôi khi bạn cần xem lại những đức tính tinh thần cao cả của Bodhisafta. Bạn có thê 
nào làm những việc giống như Bodhisaria hay chăng? 


Trong tất cả mười pháp tròn đủ (pãrzm?), xả thí tròn đủ (dãna param:) là pháp dễ nhất cốt 
để trở thành một vị Phật (B„uđäha). Dù là pháp dễ tu tập nhất trong mười pháp, nhưng rất ít 
TBƯỜI CÓ thể tu tập như vậy tận tình và liên tục. Nếu bậc tu tiễn không thể tu tập như vậy, thì 
VỊ ây sẽ ngưng dọc đường và sẽ không trở thành một vị Phật (Buddha). Bồ tát (Bodhisaffa) 
của chúng ta không bao giờ quên hoàn thành những pháp 2aramr cần thiết với mục đích đến 
trạng thái giác ngộ (Buddharra). Suốt nhiều lần tái tục, Ngài xả thí vợ, con gái, con trai của 
ngài, nhiều thân phần khác nhau và mạng sống của Ngài. Nếu có ai hỏi bạn xả thí cặp mắt 
của bạn, bạn có sẵn sàng xả thí hay chăng? Vâng, sẽ rất là khó cho bạn làm điều đó. Dù nó 
rất khó, Bodhisara không bao giờ quên hoàn thành pháp pãrzmï của Ngài. Từ lúc tiếp nhận 
lời tiên tri xác định về trạng thái giác ngộ và cho đến khi giác ngộ, Ngài không bao giờ mất 
đức tin của ngài. Vì lý do này, loại đức tin này được gọi là lòng tin giáo pháp - Agưma- 
saddha. 


[b] Adhigama saddha (Lòng ti chứng dạt) 
*Ariyasavakanam pafivedhena adhieatatta adhieama-saddha nãmđ)`. 
“Lòng tin của các Thánh đệ tử vẫn không lay chuyên từ khi họ thấy rõ Nibbãna, đây được 
gọi là lòng tin chứng đạt - adhieama-saddha``. 


Lòng tin này không như lòng tin của người phàm hay phàm đệ tử. Ví dụ, bây giờ bạn có thể 
có lòng tin, nhưng một số kinh nghiệm bất hạnh có thể xảy ra làm cho bạn mất lòng tin của 
bạn. Mặt khác, các Thánh đệ tử hay chư Thánh là người đã đạt “tuệ đạo” (waggañana) hay 
thấy rõ N/bbãna, có lòng tin bất động và không thể thay đổi vào Đức Phật (Buddha), vào 
giáo Pháp (đdhamma), vào Tăng chúng (Sangha) và vào chính họ. Điều này sẽ không bao giờ 
biến mất trong cả kiếp sống của họ bắt kề hoàn cảnh nào. Loại lòng tin này được gọi là lòng 
tin chứng đạt (adhigama-saddhä) bằng sự thẫy rõ đạo và quả (magga-phala). 


Liên quan đến loại lòng tin (szđđ;3) này, tôi sẽ kế một câu chuyện về người bệnh phong hủi 
Suppabuddha, bạn có bao giờ nghe nó trước đây hay chăng? 


Chuyện Về Người Bệnh Phong Hủi Suppabuddha 
Vào một dịp Đức Phật đang trú gần Rãjagaha tại khu rừng tre, nơi trú ân của những con SÓC. 
Và vào dịp đó, có một người bệnh phong hủi tên Suppabuddha, là một người nghèo và khôn 
khô. 


1 Khoảng thời gian vô tận không thể tính. 

2 Khoảng thời gian của một Kappa không thể tính được bằng số năm. Nó chỉ được biết bằng sự suy luận. Giả sử có một kho 
thóc lớn một yojana (xem footnote 19) mỗi chiều dài, rộng và cao và đầy những hạt mù tạc (mustard) nhỏ xíu. Quan 100 
năm, một hạt được lấy ra một lần. Khi tất cả những hạt mù tạc (mustard) được lẫy ra, thời gian gọi là kappa sẽ chưa hết. 

3 Mười pháp tròn đủ (pãrami — pháp độ) là: xả thí (đãn2), giới (s7), xuất ly (rekkhamma), trí tuệ (paf72), tinh cần (v7i/a), 
nhân nại (&hanứj), chân thật (sacca), chí nguyện (ađ#⁄fhãna), lòng từ (zmef/2), hành xả (upekkh). 


Essential Factors For Meditaion Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 25 


The Buddha was teaching the đhamna surrounded by a large assembly. There were many 
beInøs 1n the audience such as bhikkhus, bhikkhums, „asakas, upasikas and others. From 
far away the leper Suppabuddha! saw that assembly. He went over to the large gathering, 
saw the Buddha there and thought to himself, “ That 1s Master Gotama, teaching the đdhamưna. 
Why don't I listen to 1t?” He seated a bit far from the audience at one corner of the monastery. 
Because of hIs leprosy, he dịd not dare to øo near the others. 


The compasslonate Buaddha, having encompassed the entire assembly with his awareness, 
saw that Suppabuddha was capable of understanding the đhamna. Directing the nature of 
Hs talk to Suppabuddha, He gave a gradual discourse on øenerosIty (đãna-kafhä), on virtue 
(sia-katha), on heaven (sagga-kafha); he declared the drawbacks, degradation, defect of 
sensual pleasure (kmãnam - aãdinavarm - okararm - sankilesam - katha), and the advantages 
of renunclatlon (nekkhamma-dnisamsam-kafha). Then when the Buddha knew that 
Suppabuddha”s mind was ready, free from hindrances and clear, He expounded on The Four 
Noble Truths. Suppabuddha, comprehended the Four Noble Truths deeply and became a 
Søfãpanna. Desiring to 1nform the Buddha of his achievement but not daring to force his way 
Info the midst of the assembly, he waited until people finished paying homage to the Buddha. 
Once the crowd cleared, he approached the Buddha. 


At that moment Sakka, king of gods, thought to himself, “The leper Suppabuddha desires to 
make known his achievement 1n the Buddha”s Dispensation. I will test him.”So, he went to 
him, poised 1n the air, and spoke thus to him: 

“Suppabuddha, you are a poor man, a man afflicted with misery. I w1Ïll ø1ve you limitless 
wealth 1f you wIll say, 

“Buddho na buddho, “The Buddha 1s not The Buddha 

dhammno na dhammo, The dhamma 1S not The dhamma 

sangho na sangho, The Sangha 1s not The Sangha 

alam me buddhena, T have had enough of”The Buddha 

alam me dhammena, T have had enough of "The dhamna 

alam me sanghena. ` l have had enouph of The Sangha.” 


What do you think? How would Suppabuddha answer Sakka? 


The leper said to him: 
“Who are you?” 


“J am Sakka.” 


“Poor Sakka, you are not fit to talk to me. You say that 
l am poor and afflicted.” 


Then he recited the stanza to reply to Sakka: 
“§addhadhanam stiladhanam, 
hirI ottappiyam dhanan; 
Sutadhandañca cãgo ca, 
pañna ve safamam dhanaHm. ` 
*“Ÿassa ete dhana atthi, tthiyä purisassa va, “1daliddo Tỉ 
tam ahu, amogham tassa JIVvifq ni. 

Tassimani me saffa Ariyadhandmi samti. Yesafhi imani 
dhanani santi, na fveva te buddhehi va paccekabuddhehi 


=3 


va 'dalidda 1ï vuccqnH. 


3 


! Udana, Sonavagga, `Suppabuddha-Kutthi-Suttam' (The Leper Suppabuddha Sutta); described also in Dhammapada, 
Bãlavagga, 'Suppabuddha-Kutthi-Vatthu“ (The story of the Leper Suppabuddha). 


26 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Vào lúc Đức Phật đang dạy pháp đến hội chúng lớn vây quanh. Có nhiều người trong thính 
chúng như là bhikkhu, bhikkhuni, cận sự nam (pasaka), cận sự nữ (pasika) và những người 
khác. Từ xa, người bệnh phong hủi Suppabuddha! đã thấy hội chúng đó. VỊ ấy đi qua đến 
hội chúng lớn, thấy Đức Phật ở nơi đó và tự nghĩ: “Đó là bậc thầy Gotama dạy pháp. Tại sao 
tôi không lắng nghe pháp?” VỊ â ấy ngồi hơi xa cách thính chúng ở một góc của tu viện. Do 
bệnh phong hủi của vị ấy, vị ấy không dám đến gần những người khác. 


Lòng “bi' của Đức Phật (Buđdha) bao trùm cả hội chúng với trí toàn giác của Ngài thấy rằng 
Suppabuddha có khả năng hiểu pháp. Hướng lời nói của Ngài đến Suppabuddha, Ngài ban 
thời pháp, dần dần nói về xả thí (đãna-kathä), nói về giới (s?la-kathä), nói về cõi trời (sagga- 
kafha); Ngài trình bày những điều trở ngại, sự thoái hóa, nhược điểm, tội lỗi của Dục dục 
(kamanam - adinavam - okaram - sankilesam - katha), và những phước báu, thuận lợi của sự 
từ bỏ (n„ekkharmmma-änisamsam-kathä). Kế đến, khi Đức Phật (Buddha) biết rằng tâm của 
Suppabuddha đã sẵn sàng thoát khỏi những pháp cái và trong sáng, Ngài giải nghĩa về Bốn 
Thánh Đề. Suppabuddha đã lĩnh hội Bốn Thánh Đề một cách sâu sắc và trở thành một bậc 
Nhập lưu (Sofãpanna). Mong muốn trình Đức Phật về thành tựu của mình nhưng không dám 
mạnh dạn bước vào giữa hội chúng, vị ấy chờ cho đến khi mọi người tỏ lòng tôn kính đến 
Đức Phật xong. Một khi hội chúng đã giải tán, vị ấy đến gần Đức Phật. 


Vào lúc ấy, vua trời Sakka tự nghĩ: “Người bệnh phong hủi mong muốn làm cho biết sự 
thành tựu của anh â ấy trong giáo pháp của Đức Phật. Tôi sẽ kiểm tra anh ấy”. Vì vậy, vua trời 
đến anh á ấy, lơ lửng trên không, và nói anh ấy như vầy: 

“Suppabuddha, bạn là người đàn ông đáng thương, một người đàn ông khổ sở với những 
điều bất hạnh. Tôi sẽ cho bạn sự giàu sang vô hạn nếu bạn nói, 

*Buddho na buddho, “Phật không là Phật 

dhammo na dhammo, Pháp không là Pháp 

sangho na sangho, Tăng không là Tăng 

alam me buddhena, Tôi đã chắn ngẫy Phật 

alam me dhammena, Tôi đã chán ngây Pháp 

alam me sanghenä. ” Tôi đã chán ngấy Tăng”. 


Bạn nghĩ sao? Suppabuddha trả lời vua Sakka ra sao? 


Người bệnh phong hủi nói với vua Sakka: 

“Bạn là a1?” 

'“[ôi là Sakka”. 

“Sakka đáng thương, bạn không xứng để nói với tôi, bạn nói rằng tôi là người đáng thương 
và khô sở.” 

Kế đến Suppabuddha ngâm kệ để đáp lại vua Sakka: 

“§addhadhanam siladhanam, 

hirI ottappiyam dhanan; 
Sutadhandañca cãgo ca, 
panna ve saftamam dhana1. 
“Ÿassa ete dhana atthi, fthiyä purisassa va, “1daliddo Tỉ 
tam ahu, amogham tassa JIVvitq Ti. 

Tassimani me saffa Ariyadhandrni samti. Yesafhi imani 


dhanani santi, na fveva te buddhehi vã paccekabuddhehi 
va 'dalidda Tỉ vuccanH. ” 


„ 


! Udana, Sonavagga, 'Suppabuddha-Kuffhi-Suffam (Người Bệnh Hủi Sưppabuddha Sutta); Cũng đã trình bày trong 
Dham/napada, Bãlavagga, 'Suppabuddha-Kutthi-Vatthu (Chuyện về Người Bệnh Hủi Soabuddha). 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 27 


“On the contrary, I have attained happiness and great wealth: the seven kinds of wealth! of 
Noble person. Those who possess these stores of wealth are not called poor by Buddhas or 
Paccekabuddhas.” 


When Sakka heard him speak thus, he went to the Buddha, and informed about the 
COnVversafion. 


The Buddha said to hìm, “Sakka, 1t 1s not possible, even with a hundred pIeces of gold, even 
with a thousand, to persuade the leper Suppabuddha to say, “The Buddha 1s not the Buddha, 
the đhamưna 1S not the đhamma, the Sangha 1s not the Sangha.` Because his faith 1s 
unshakable.” 


Then Suppabuddha went to the Buddha, and the Buddha received him. And having informed 
the Buddha of his achievement, he rose from hs seat and left the monastery. 


Why could not Suppabuddha be persuaded by Sakka? Because a Noble person”s faith 1s very 
strong. Therr faith w1ll be unshakable as soon as they reallze N/bbana. From a common and 
external point view many wIll say Suppabuddha 1s poor. However, Suppabuddha posseses 
the seven kinds of wealth of a Noble person. It 1s this Inner wealth that truly makes him a 
rịch person. This kind of faith 1s called adhigama- saddha. 


I will share now another story related with adhigama- saddha because many people are 
Iinferested 1n the storles and also 1t will be easy to understand. The next story 1S about 
Surambattha. 


The Story öoƒ The Householder Surambaftha 


Surambaffha” was born into a rích man's family in Sãvatthi, during the time of Buddha 
Gotama. When he was of marrlageable age, he married and became a regular supporter of 
ascetics followIng other teachinøss. 


In one early morning, the Buddha reviewed of the world for individuals who were ready for 
Enlightenment and saw the ripeness of Sữzambaƒfhaˆs merit to gan Sofãpaffi- Magga. The 
Buddha went to Š#za?nbaƒfha's house for alms-food. 


Surambaftha thought to hìmself: “Samana Gotama comes from a royal family and has good 
reputation 1n the world. Perhaps, 1t 1s only proper for me to welcome Him.” Thinking thus, 
he went to the Buddha, made obeisance at His feet, took His alms-bowl, and conducted Him 
to a raised couch which was set aside for Noble persons. S⁄zambaf£ha offered food, served 
the Buddha, and sat In a suitable place. 


The Buddha preached a discourse which 1s suited for mental framework of S„rambaffha. At 
the end of the discourse, he became So/ãpanna. After helping Sữrambaffha gained Stream- 
Entry Knowledge, the Buddha returned to the monastery. 


Now meditators must not forget about Mara. You are fighting with Mara. Maãra 1s what 
usually influences people with the five sensual pleasures. If meditators follow Mara's Ideas, 
this means they wIll lose the fight. AlI five sensual pleasures are his weapons. 


1 The seven kinds of wealth of Noble persons are: (1) Faith in the Triple Gem (saddh3), (2) Virtue (sila), (3) Sense of shame to do unwholesome (hirI), 
(4) Sense of fear to do unwholesome (ottapa), (5) Wide learning of the Dhamma (bãhusacca), (6) Generosity (cäga), (7) Wisdom (paññ3). 

? Majjhima Nikãya, Mũlapannäsa Atthakathã, Cũlayamakavagga and Anguttara Nikäya, Ekakanipata Atthakathä, Etadaggavagga `Sũrambatthavatthu” 
(Commentary on the story of Surambattha). 


28 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


“Trái lại, tôi đã đạt được hạnh phúc và sự giàu sang lớn lao: bảy loại Thánh sản!. Những ai 
có nhiêu sự giàu sang này không được gọi là đáng thương bởi Đức Phật hay Phật Độc giác”. 


Khi Sakka nghe vị ây nói như vậy, Sakka đã đến Đức Phật, và cho Ngài biết về cuộc nói 
chuyện. 


Đức Phật nói với Sakka rằng: “Sakka, điều đó không thể, dù với một trăm miếng vàng, dù 
với một ngàn, đê thuyêt phục người bệnh phong hủi Suppabuddha đê nói “Phật không là 
Phật, Pháp không là Pháp, Tăng không là Tăng”. Vì Đức tin của vị ây không thê lay chuyên. 


Kế đến Suppabuddha đến Đức Phật, và Đức Phật đã tiếp nhận ông ẫy. Và nói cho Đức Phật 
biệt vê sự thành tựu của ông ây, ông ây đứng dậy từ chô ngôi và rời tu viện. 


Tại sao vua Sakka không thể thuyết phục Suppabuddha? Vì đức tin của một bậc Thánh rất 
mạnh. Đức tin của họ sẽ không bị lay chuyền ngay khi họ biết rõ M/bbzna. Từ một quan điểm 
phố thông bên ngoài, nhiều người sẽ nói Suppabuddha là đáng thương. Tuy nhiên, 
Suppabuddha có bảy loại Thánh sản. Sự giàu sang bên trong thật sự làm cho vị ây là một 
người giàu. Loại đức tin này được gọi là lòng tin chứng đạt (adhigama-saddha). 


Bây giờ tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện khác với lòng tin chứng đạt (adhigarma-saddha) vì 
nhiều người quan tâm về những câu chuyện và nó cũng sẽ làm dễ hiểu. Câu chuyện kế là về 
Surambaftha. 


Câu Chuyện Về Chủ Hộ Sirambattha 
Sirambaffhaˆ sanh vào một gia đình của trưởng giả ở Sãvatthi, trong thời Đức Phật Gotama. 
Khi vị ấy đủ tuôi kết hôn, vị ấy kết hôn và trở thành một người ủng hộ thường xuyên của các 
vị tu khổ hạnh theo giáo pháp khác. 


Vào một buỗi sáng sớm, Đức Phật xem xét thế gian đến những cá nhân nào sẵn sàng đề giác 
ngộ và thây sự chín mùi quả phúc của S⁄zambaf£ha đề đạt tới đạo Nhập lưu (So/apaffi 
Magga). Đúc Phật đã đi đên nhà của S⁄zambaf£ha đê khât thực. 


Surambaftha tự nghĩ: “Samana Gotama xuất thân từ một gia đình quí tộc và có tiếng tốt trong 
thế gian. Có thể điều này thật đáng cho tôi tiếp đãi Ngài ân cần”. Nghĩ như vậy, vị ấy đã đi 
đến Đức Phật, bày tỏ lòng tôn kính dưới chân Ngài, nhận bát của Ngài, và dẫn Ngài đến một 
cái chế cao đề dành cho những người cao quí. S⁄zambaf£ha dầng vật thực, phục vụ Đức Phật, 
và ngồi ở một nơi thích hợp. 


Đức Phật đã giảng một bài pháp phù hợp với căn tánh của $#zzmbaffha. Vào cuối bài giảng, 
Vị ây trở thành bậc Nhập lưu (So/apanmna). Sau khi giúp Su„rzambaftfha đạt tới tuệ Nhập lưu, 
Đức Phật quay trở về tu viện. 


Bây giờ, thiền sinh phải không quên về Mãra (Ma vương). Bạn đang chiến đấu với Mãra. 
Mãra là những gì thường tác động, chỉ phối con người bằng năm dục. Nếu thiền sinh đi theo 
ý của Mãra, điều này có nghĩa là họ sẽ thua cuộc chiến. Tất cả năm dục là vũ khí của vị ấy. 


1 Bảy loại Thánh sản là: (1) Tin vào Tam Bảo (sađZ); (2) Giới (s72); (3) Hỗ thẹn làm điều bất thiện (#7; (4) Ghê sợ làm điều bất 

thiện (ø/#aø2a); (5) Bác học, hiểu nhiều (/øã/usacca); (6) Xả bỏ, từ bỏ (cãøa); (7) Trí (paØfã) 

2 Majjhima Nikãya, Mũlapannäsa Atthakathã, Cũlayamakavagga và Añguttara Nikãya, Ekakanipäta Atthakathã, Etadaggavagga 
`Sũrambatthavatthu' (Chú giải về câu chuyện của Sũrambattha). 


Essential Factors For Meditaion Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 29 


Mãral! thoupht: “This Sữrambaffha the householder belongs to my fold, he is a follower of 
the ascetics which are outside the Buddha's Teaching. But the Buddha visied hs house 
today. Why? Has S7zambaffha become an Ariya after hearing the Buddha's discourse? 
Has he escaped from my domain of sensuality? I must find out.” 


Then, with his psychic powers, Mara disguised himself as the Buddha complete with the 
thirty-two marks of a great man. Maãra also completed this Impersonation with look- alike 
Buddha robes and alms bowl. In that form, he stood at the door of the householder 
Surambattha. 


Surambaffha wondered why the Buddha visited so quickly a second time. When he was 
informed by his attendants, he replied, “The Buddha never comes without some good 
reasons,” and approached the impersonated Buddha believing that he was the real Buddha. 
After making obeIsance to the Impersonated Buddha, he stood 1mm a suitable place, and asked: 
“Venerable SIr, the Bhagaväa just left this house after having a meal. For what purpose does 
the Bhagava come again?” 


The impersonated Buddha (Mara) said: 

“Yam te maya, Surambaffha, ripam\ aniccdm, vedana aniccam, sañña aniccam, sankhara 
aniccam, viñfianam aniccanfi kathitam, tan~— anupadharefvava sahasa may eVa1! VuIftqm. 
Tasma tvam riủpa1n niccam, vedana niccam, sañña nicca1m, sankhara niccam, viñfianam 
niccamfi ganhah1. ” 

“Surambaffha, l was heedless g1ving the wrong discourse to you. I said that materiality, 
feeling, perception, mental formatlons and conscIousness are Impermanent. But now you 
should remember that materiality, feeling, perception, mental formations and conscIousness 
are permanent.” 


The Householder S#zambafha, a Stream-Enterer, was vexed by that statement. He 
considered thus: ““This 1s a statement of most serious blasphemy. The Buddha would never 
be heedless øgiving the wrong discourse. They say that Mara 1s the opponent of the Buddha. 
Surely this must be Mara himself.” 


Then he asked to Mara: 
“Who are you? You are Maãra, arenˆt you?” 


Maãra was shocked and shaken as 1f struck with an axe as he was confronted by a Noble 
Person. His disguise fell off and he admitted: 
“Ves, Surambaffha, I am Mära.” 


Then S#rambaffha sternly said to Maãra: 

“Wicked Mara, why do you speak like that? Even a thousand of your kind wIll not be able 
to shake my faith. The Buddha Gotama, In His discourse has said: “All conditioned things 
are Iimpermanent.` And the Buddha's discourse has led me to So/ãpaffi-Magga. Get out Of 
here!” 


In this way by flicking his fingers, he chased Mara away. With such a rebuke from a Noble 
person, Mara could not do anything and immediately dissapeared. 

In the evening, Šznbaftha went to the Buddha and related about Maraˆs visit, his attempt 
to shake hIs faith, and how he dealt with Mara. 


1 Ƒive kinds of mãras: (1) The Deva who challenged the Buddha for the seat of wisdom under the Bodhi Tree by surrounding Him with a huge army 
(devaputta-mära); (2) the mental defilements (kilesa-mära); (3) volitional activities which lead to rebirth (abhisankhara-mara); (4) the aggregates of 
nama and rùũpa which materialize in all the existences before attainment of Nibbana (khandha-mära); (5) death (maccu-mära). 


30 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Mãral nghĩ: “Sữ„rambaffha chủ hộ này thuộc về tín đồ của ta, vị ây là một môn đồ của những 
người tu khổ hạnh ngoài giáo pháp của Đức Phật. Nhưng hôm nay, Đức Phật đã thăm nhà 
của VỊ ẫy. Tại sao? Suzambaffha có trở thành một bậc Thánh (1riy42) sau khi nghe bài thuyết 
giảng của Đức Phật hay chăng? Vị ấy có thoát khỏi phạm vi dục của ta hay chăng? Ta phải 
tìm hiểu”. 

Rồi bằng sức mạnh phi thường. Mãra đã tự ngụy trang như là Đức Phật đầy đủ ba mươi hai 
tướng của một bậc đại nhân. Mãra cũng đã hoàn thành thủ vai này bằng vẻ ngoải tương tự y 
và bát của Đức Phật. Trong hình dạng đó, vị ấy đã đứng ở cửa của chủ hộ S”rambattha. 


Surambaffha ngạc nhiên tại sao Đức Phật đi đến lần hai quá nhanh. Khi vị ấy cho biết bằng 
sự có mặt, vị ấy đáp lời: “Đức Phật không bao giờ đến mà không có vài lý do tốt”, và đến 
sân Đức Phật giả, tin rằng vị ấy là Đức Phật thật. Sau khi bày tỏ lòng tôn kính đến Phật giả, 
vị ấy đứng ở một nơi thích hợp, và hỏi: 

“Thưa Thế tôn (Bhagavä), Thế tôn vừa rời khỏi nhà này sau khi dùng bữa ăn. Vì mục đích 
gì khiến Thế Tôn đến lần nữa?” 

Phật giả (Mãra) nói: 

“Yam te maya, Surambaffha, ripam\ aniccdmu, vedana aniccam, sañña aniccam, sankhara 
aniccam, viññanam aniccanfi kathitam, tan~— anupadharefvava sahasa may eVd1! Vuffam. 
Tasma tvam riủpa1n niccam, vedana niccam, saññaã nicca1m, sankhara niccam, viñÏñanam 
niccamfi ganhah1. ” 

“Surambaftha, Ta đã lơ là ban cho thời pháp sai đến ngươi. Ta đã nói rằng sắc, thọ, tưởng, 
danh hành và thức thì vô thường. Nhưng bây giờ ta nhớ rằng sắc, thọ, tưởng, danh hành và 
thức thì thường”. 


Chủ hộ Sữrambaffha, một bậc Nhập lưu, đã phật ý do lời phát biểu đó. Vị ấy cân nhắc như 
vây: “đây là một lời tuyên bô báng bô đáng sợ nhât. Đức Phật sẽ không bao giờ lơ là ban cho 
một thời pháp sai. Họ nói răng Mara là đôi thủ của Đức Phật. Chắc chăn đây chính là Mara”. 
Kế đến, vị ấy hỏi Mãra: 

“Ong là a1? Ông là Mara phải chăng?” 

Mãra bị sốc, choáng và run ví như bị đập bằng một cái rìu vì vị ây bị đương đầu bởi một 
Thánh nhân. Sự trá hình của vị ây đã lộ ra và vị ây thú nhận: 

“Vâng, Swrambaffha, tôi là Mãra ”. 


Kế đến, Sữrambaftha nghiêm nghị nói với Mãra: 

“Mãra xấu xa; độc ác, tại sao ông nói như thế? Thậm chí một ngàn loại của ông sẽ không thê 
lay động lòng tin của tôi. Đức Phật Gotama, trong thời thuyết pháp của Ngài đã nói: “tất cả 
pháp bị trợ đều là vô thường”. Và bài thuyết giảng của Đức Phật đã dẫn tôi đến Đạo Nhập 
lưu (Sø/ãpaffi-Mlagga). Ra khỏi đây!” 


Theo cách này, bằng cách búng ngón tay, vị ấy đuổi Mara đi khỏi. Với sự quở trách từ một 
bậc Thánh như vậy, Mãra không thể làm điều gì và tức khắc biến mắt. 

Vào buổi tối, S”rambaffha đi đến Đức Phật và thuật lại về việc đi đến của Mãra, sự mưu hại 
của Mãra đề làm lay động lòng tin của S#rambaffha, và vị ấy đã xử lý Mãra ra sao. 


1 Năm loại Mãra: (1) Vị trời Deva là người thách thức, phản đối Đức Phật cho địa vị trí tuệ dưới cội cây giác ngộ (Bodhi) bằng cách 
vây quanh Ngài bằng quân đội lớn (thiên tử ma - đevapuifa mãra); (2) Danh pháp phiền não (phiền não ma — &esa mãr2); (3) hành 
vi cố quyết đưa đến tái tục (pháp hành ma- aØ//sarikhãra mãra), (4) Các uẩn danh (nama) và sắc (rũpa) xuất hiện trong tất cả sự 
hiện hữu trước khi đạt đến /M/0øãna (ngũ uẩn ma - khandha mãra); (5) Tử (tử ma — maccu mãïa). 


Essential Factors For Meditaion Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 31 


A Noble person”s faith 1s unshakable. Even though Mara tries to deceive them, their faith 
cannot be changed or shakened. But 1f Maãra persuades you, what w1ll happen? NÑow, you are 
practicing meditation diligently but sometimes even after a long time, 1t 1s very difficult to 
get concentration. Then Mara may come to persuade you, “Why not enjoy sensual 
pleasures?” WIll you accept hIs 1nvitation? 


There 1s one example from a meditator here. Not so long ago, when he arrived here, he told 
me, “Bhante, I already solved all the problems 1n my family. My daughter already graduated 
and now has a Job. So, I do not need to worry for her. My wIfe 1s also alright, she can stay at 
home without me. So now I can emphas1ze on meditation practice. That 1s why Ï want to get 
ordInation.” 


I thought 1f he ordains, he can practice many years. Then I told hìm, “Alright, 1ƒ you have 
this kind of faith, I will help for your ordination.” 


Only after some months had passed, he wanted to disrobe. 
He said, “Bhante, I need to go back to my country.” 


He gave me many reasons to me. “Ï need to take care ofmy mother, I need to do this, Ï need 
to do that.” He had many many reasons. This kind of faith 1s not adhigama-saddha. An 
ordInary person”s faith 1s susceptible to change. 


Confinuing the story oƒ Surambafha... 


The Buddha on one occasion, declared: 

“Etadaggam, bhikkhave, mama sãvakanamụ upasakanam pa†hama1n veccaDDasannanan 
yadidam surambaftho.” 

“Bhikkhus, among my lay disciples who have unshakable faith in my teaching, S„rzambaffha 
1s the foremost.” 


That 1s the story of Sữrambaffha. Now we should continue with the next kind of saddha. 
[c] Okappana-saddha (Deternnined ah) 


“Buddho dhammo sanghoti vutte acalabhaävena okappanam okappanasaddha nãma. ” 
“Steady faith in the Buddha, In the đhammma, 1n the Saøgha remain firm properly, thĩs 1s 
called okappana- saddha.” 


'W hen one hears the words “Buddha', “dhamưna` and “Sanñgha`, oneˆs faith becomes powerful. 
When meditators admire a Buddha 1mage, Joy (777?) arises together with strong faith. If this 
faith persists and remains very strong although a meditator 1s an an ordinary person, this kind 
Of faith 1s called okappana-saddha. Thịs saddha 1s a necessary factor for the of practice 
meditation. [ w1ll share the story of King MahakappIna which 1s related to this kind of faith. 


The Story of Venerable Mahakappina 


Mahäkappina! was king of Kukkutavati. He had a queen named Anðjã and one thousand 
ministers to help him rule the country. The king and queen always try to find news about the 
Buddha, the dhamma and Sangha. One day, the king accompanied by his ministers, was out 
In the park. There, they met some traders from Sãävatth1 and inquired them: 

“Atthi pana vo padese kiñci sãsanq1n uDpanna1m ” 

#1Is there any kind of news at the place you are coming from?” 


1 Khuddaka Nikãya, Dhammapada Atthakathä, Pandita Vagga, `Mahãäkappinattheravatthu' (Commentary on Verse 79, about 
King Mahäkappina). 


22 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Đức tin của bậc Thánh không lay chuyên. Dù là Mãra cô găng lừa gạt chư Thánh, đức tin 
của chư Thánh không thê thay đổi hay rung động. Nhưng nếu Mãra thuyết phục bạn, điều gì 
sẽ xảy ra? Bây giờ, bạn đang siêng năng tu tập thiền nhưng đôi khi mặc dù sau một thời gian 
dài, nó rất khó đạt đến định, thì Mara có thể đến thuyết phục bạn: “Kại sao không hưởng 
dục?” Bạn sẽ chấp nhận lời mời của vị ấy hay chăng? 


Có một ví dụ từ thiền sinh ở đây. Không lâu trước đây, khi vị ây đi đến đây, vị ấy nói với tÔI: 
“Bhante, tôi đã giải quyết tất cả những vấn đề trong gia đình tôi. Con gái của tôi đã tốt nghiệp 
và bây giờ có một việc làm. Vì vậy, tôi không cân lo lắng về cô ta. Vợ của tôi cũng đồng ý, 
cô ấy có thể ở nhà không có tôi. Vì vậy, Dây giờ tôi có thể chuyên tâm vào việc tu tập thiên. 
Đó là lý do tại sao tôi muốn được thọ ĐIỚI””. 

Tôi nghĩ nếu vị ấy thọ giới, thì vị ấy có thể tu tập nhiều năm. Rồi tôi nói với vị ấy: “Được, 
nêu ông có lòng tin này, thì tôi sẽ giúp đê ông thọ giới”. 

Chỉ sau một vài tháng trôi qua, vị ây muốn xả y. 

Vị ấy nói: “Bhante, tôi cần đi về quê hương của tôi”. 

Vị ấy cho tôi nhiều lý do: “Tôi cần chăm sóc mẹ của tôi, tôi cần làm điều này, tôi cần làm 
điêu kia”. VỊ ây có nhiêu lý do. Thứ lòng tin này không phải là “lòng tin chứng đạt 
(adhigama-saddha). Một lòng tin của người phàm dê bị thay đôi. 


Tiếp tục câu chuyện của Surambattha... 


Vào một dịp, Đức Phật tuyên bố: 
“Etadaggam, bhikkhave, mama sãvakanamụ upasakanam pa†hama1n veccaDDasannanan 
yadidam surambaftho. `” 
“Này chư Bhikkhu, trong số các đệ tử cư sĩ của ta ai có lòng tin không lay chuyền trong giáo 
pháp của ta, Sũrambattha đứng đầu”. 
Đó là câu chuyện về Sũrambattha. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục với loại lòng tin (saddh3) kê 
tiếp. 

[c] Okappana-saddha (Lòng tin kiên định) 
“Buddho dhammo sanghoti vutte acalabhaävena okappanam okappanasaddha nãma. 
“[ín hay lòng tin vững vàng vào Phật (Buddha), vào Pháp (dhamma), vào Tăng (Sangha) 
vẫn hoàn toàn chắc chăn, đây được gọi là “lòng tin kiên định (okappanasaddhä)”. 


„3 


Khi người (có lòng tin kiên định) nghe những từ Phật (Buddha), Pháp (dhamma), Tăng 
(Sangha), lòng tin của vị ấy trở nên mạnh mẽ. Khi thiền sinh ngưỡng mộ một ảnh Phật, pháp 
hý (7i) sinh khởi cùng với lòng tin mạnh. Nếu tín/ lòng tin này bên bỉ và vẫn duy trì thật 
mạnh mặc dù một thiền sinh là một người phàm, thì loại lòng tin này được gọi là “lòng tin 
kiên định" (okappanasaddhaä). Lòng tin (saddh2) này là chỉ phân cần thiết cho tu tập thiền. 
Tôi sẽ kề câu chuyện về Vua Mahãkappina liên quan đến loại lòng tin này. 


Câu Chuyện Về Tôn Giá Mahakappina 
Mahäkappina' từng là vua của Kukkutavati. VỊ â ấy có một hoàng hậu tên Anø/z và một ngàn 
bộ trưởng để giúp vị ấy cai trị quốc gia. Vua và hoàng hậu luôn cô găng tìm tin tức về Phật 
(Buddha), Pháp (dhamưna) và Tăng (Sangha). Một ngày nọ, vua đi cùng các bộ trưởng ngoài 
khu vườn. Ở đó, họ gặp một số thương nhân từ SAvafthi và hỏi thăm họ: 
“Atthi pana vo padese kiñci sãsanq1n IuDpanna1m ” 
“Có loại tin tức nào ở nơi ngươi khởi hành hay chăng? 


! Khuddaka Nikãya, Dhammapada Atthakathä, Pandita Vagga, `\Mahäkappinattheravatthu” (Chú giải kệ 79, vê Vua 
Mahakappina). 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 33 


“Deva, aññam kiñci natthi, sammmasambuddho pand uDpann0o. ” 
“Master, there 1s nothing other than The Sammasambuddha appeared 1n the world.” 


As soon as he heard the word “ Buddha`, strong faith arose 1n his mind so strongly that he 
nearly became unconscIous. 


The King asked: 

*1Tata, kim vadetha” - “What dịd you say?” 

They replied: 

*Buddho, deva, uppanno. ”¬ “Master, The Buddha appeared In the world.” 


And again, the king was overwhelmed by strong faith. Three times he asked the same 
quesfions to the traders. Then the king 1nstructed h1s ministers to ø1ve the traders one hundred 
thousand gold coIns. 


Then the king asked agaIn: 
“Anñampi kiñci sasanam affh7” “Do you have any other news?” 


“Atthi, deva, dhammo uDDanno. ” 
“Ves, master, The đhamưna appeared 1n the world.” 


As soon as he heard the word “dhamưna`, very strong fatth arose In his mind and the same 
thing happened as before. The king asked the traders three times and gave another one 
hundred thousand gold coins to them. 


The king asked agann: 
“AparampDi sasanam afthi, tatfa ” 
“Atthi, deva, sangharafana“ HIDDanna1m. 
world.” 


- “Do you have any other kind ofnews?” 
” - “Ves, master, The Szeha appeared 1n the 


As soon as he heard the word “Sa#eha`, very strong faith arose 1n his mind and as happened 
before. And again, the king asked the trader three times and proceeded to give another 
hundred thousand gold coins to them. 


As soon as the king and his retinue heard the news about the Triple Gem, they did not return 
to the palace. Instead the king and his ministers Immediately set out for Sävatth1i to meet The 
Buddha. Most people will have many things to manage beforehand thinking, “Oh, first [ wIll 
settle all things in my country, then later I will come to practice meditation”. MahakappIna 
was not like that. The strong faith of the king propelled him to immediately see The Buddha 
wIthout returning to hIs palace. 


Before leaving the traders, the king requested them to pass the same news to his queen. The 
traders did as 1nstruct by Mahakapprna and also recerved the same prize from the queen. 


The king and hIs retinue sped away riding theIr horses to Savatthi. On the way, the øroup 
needed to cross a deep rIver wIthout a bridge. The ministers informed the king: Then the king 
and all ministers determined and 1nclined their minds to the supreme qualities. 


“Gambhirato gavutam, puthulato dve gãvufãni, deva. `” ““Phe river 1s very deep about one 
øävuta! and about two gãvuta wide Master”. Then the king and all ministers determined and 
Iinclined their minds to the supreme qualities. 


“Mipi so bhagava Arahamm sammasambuddho. ” 
“Buddhaänussatim anussaranto saparivaro assasahassena udakapilthimm pakkhandi. ` 


1 Gãvufa = a little less than two miles, a league. [DUBD] 


34 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


“Deva, aññam kiñci nafthi, sammmasambuddho pand uDpanno. ” 
Thưa ngài, không có gì khác sự xuât hiện của bậc Chánh Đăng Giác (Sammasambuddha) 
trong thê gian”. 


Ngay khi vị ấy nghe từ Buddha", lòng tin mạnh mẽ sinh khởi trong tâm của vị ây một cách 
mạnh mẽ như vậy, mà vị ấy gần như trở nên bắt tỉnh. 


Vua hỏi: 

*Tata, kùn vadetha ” — “Ngươi đã nói gì?” 

Họ đáp: 

“Buddho, deva, uppanno- “Thưa ngài, 'Buddho — Phật' đã xuất hiện trong thế gian”. 


Và lần nữa, vua bị lòng tin mạnh mẽ lấn át. Ba lần vị ấy hỏi những vị thương gia cùng câu 
hỏi. Kế đến, vua chỉ thị các bộ trưởng của ông cho những thương gia một trăm ngàn đồng 
tiền vàng. 

Rồi vua hỏi lần nữa: 

“AñnamDi kinci sasanam affhr” — “Ngươi có tin tức nào khác hay không?” 

“AHhi, deva, dhammo uppanno. ”— “Vâng, thưa ngài, “Dhammo` - pháp đã xuất hiện trong 
thê gian”. 


Ngay khi vị ấy nghe từ “Dhammno` — Pháp, lòng tin mạnh mẽ sinh khởi trong tâm của vị ây 
và việc xảy ra giông như trước. Vua hỏi những thương gia ba lần và cho họ một trăm ngàn 
đồng tiền vàng nữa. 


Rồi vua hỏi lần nữa: 
*AparamDpi sasanam afthi, tata 
“Atthi, deva, sangharafand1 IDDAHHđ1H. ` 
trong thế glan”. 

Ngay khi vị ây nghe từ “Saøgho"” — Tăng, lòng tin mạnh mẽ sinh khởi trong tâm của vị ấy và 
việc xảy ra như trước. Và lần nữa, vua hỏi những thương gia ba lần và tiếp tục cho họ một 
trăm ngàn đồng tiền vàng nữa. 


=1 


— “Ngươi có loại tin tức nào khác hay không?” 
”— “Vâng, thưa ngài, “Szøho” — Tăng đã xuât hiện 


Ngay khi vua và đoàn tùy tùng của vị ấy đã nghe tin tức về Tam Bảo, họ không quay về cung 
điện, thay vào đó vua và các bộ trưởng của vua tức khắc sắp. đặt, bắt đầu lên đường đi đến 
Sãvatthi để gặp 'Buddho` — Phật. Hầu hết người ta sẽ có nhiều việc đê chuẩn bị trước: “Ô, 
trước tiên tôi sẽ giải quyết, ôn định tất cả việc trong quốc gia của tôi, rồi sau đó tôi sẽ đi đến 
tu tập thiền”. Mahãkappina thì không như vậy. Lòng tin mạnh mẽ của vua đây vị ấy đi tức 
khắc gặp “Buddha — Phật” mà không quay lại cung điện của vị ẫy. 

Trước khi rời khỏi những thương gia, vua yêu câu họ truyền cùng tin tức đến hoàng hậu. 
Những thương gia đã làm như chỉ thị của Mahãkappina và cũng nhận phần thưởng từ hoàng 
hậu. 


Vua và đoàn tùy tùng của vua tăng tôc cưỡi những con ngựa của họ đên Sävatthi. Trên đường, 
nhóm cân băng ngang sông sâu mà không có câu. Các bộ trưởng cho vua biệt. Rôi vua và tât 
cả bộ trưởng kiên quyết và tâm của họ thiên vê những ân đức cao cả. 


1” 


“Gambhirato gãvutam, puthulato dve gãvutãni, devä. ” -- “Sông rất sâu khoảng một gãvutal 
và rộng khoảng hai gãvuta, thưa ngài”. Rồi vua và tất cả bộ trưởng kiên quyết và hướng tâm 
họ về những ân đức cao cả. 

“Hipi so bhagava Araham sammasambuddho. 
“Buddhanussatim anussaranto saparivaro assasahassena udakapitthimm pakkhandi. ` 


Lê) 


1 1⁄4 yojana - do tuần; league = một dặm, chiều dài lối ít hơn hai dặm Anh. 


Essential Factors For Meditaion Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 35 


They reflected on the qualities of The Buddha (Buaddhanwssafi): “The Blessed One, worthy 
of the highest veneration, Perfectly Self-Enlightened One”, and with such deep reflection, 
the horses very easily carried the retinue across the wafer. 


Their faith was Immensely strong and powerful; they were fearless of death because of 
Buddhanmussaíri. Then they continued the Journey. Many people do not possess such 
extraordinary faith like Mahakappina. They may think, “Oh, I cannot cross thIs rIVer, 1f 1s 
better to go back or waIt for the boaf”. Therr Journey to see The Buddha would be delayed or 
even stopped mid-Journey. MahakappIrna and h1s retinue possessed powerful faith that helped 
them overcome obsfacles. Because of faith and deep reflection of ddhaãnwssafi the horses 
could cross the river as 1f treading on solid ground. 


Later in the Journey, they also found two more rivers deeper and wider than the first. In the 
same epIc way, they crossed the watery obstacles by recollecting the qualities of the đhamưna 
(Dhamưmanxssaf¡) and the Sanghã (Sanghanussafi). 


When the Buddha surveyed the world that day with his supernormal power, He saw In His 
vision MahakappIna and hIs ministers coming towards Savatthi. The Buddha knew that they 
would attain ArahantshIp after seeing him. To meet this courageous band, The Buddha went 
to a place one hundred and twenty yojanas! (leagues) away from Sãävatthi and waited under 
a banyan tree on the banks ofthe Candabhaga River. 


King Mfahakappina and his mìnisters arrived at theplace where the Buddha was waliting 
for them. When they saw the Buddha with six-colored rays radiating from his body, they 
approached the Buddha and paid homage to Him. The Buddha then delivered a đhamưna 
điscourse to them. After listening, the king and all his ministers attained Stream- Enterer 
Fruition (Soø/ãpaffi-Phala), and they asked the Buddha permission to Join the Sazgha. The 
Buddha, said to them, “Eh¡ Bhikkhu”, which means “Come monk”, and they 1nstantly all 
became monks. 

In the same way Queen 4427 and the wives of the one thousand ministers came to the 
place where the Buddha was waiting. The Buddha then expounded another đhamưna 
điscourse to which the king and his ministers attained Arahantship and the queen and the 
ministers' wIves attained So/ãpaffi-Phala. The ladies also asked permission from the 
Buddha to enter the Sz#eha and were directed to proceed to Sävatthi. There they entered 
the Sa#gha and very soon they also attained Arahantship. The Buddha returned to Jetavana 
Monastery accompanIed by one thousand monks. 

Therr faith in the Buddha, In the đhamzna, and 1n the Sañgha was powerful, stable and steady. 
Thịs kind of faith 1s called okappana-saddha. Thịs kind of saaddha 1S necessary for the 
practice of meditation. You also need to believe in Buddha”s teachings and the Three 
Trainings by reflecting thus, “If I practice the Buddha”s teaching properly, I will surely 
realize Nibbana”. With this kind of faith, you should continue practice without stopping and 
ø1ving up. To øive you more 1nspiration and encouragement, [ will share with you another 
story about the donor of Jetavana Monastery, 'AnathapIndika'. 


1 Yojana = a measurement of a distance. Some are translated about seven miles [PTS], some are translated about ten miles. 


36 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Họ niệm theo ân đức Phật (B8uzdhãnussaii): Thê Tôn, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác”, và với 
việc tùy niệm như vậy, các con ngựa đã mang đoàn tùy tùng sang sông rât dê dàng. 


Đức tin của họ vô cùng mạnh mẽ và quyền lực; họ không sợ chết do niệm theo ân đức Phật 
(Buddhänussati). Rồi họ tiếp tục cuộc hành trình. Nhiều người không có đức tin phi thường 
như Mahãkappina. Họ có thê nghĩ: “Ô, tôi không thê vượt qua sông này, tốt hơn là quay trở 
về hay chờ con tàu”. Hành trình gặp “Buddho — Phật” của họ sẽ bị chậm trễ hay thậm chí 
ngưng giữa hành trình. Mahãkappina và đoàn tùy tùng của vị ấy có sức mạnh đức tin quyền 
lực đã giúp họ vượt qua những trở ngại. Do đức tin và niệm theo ân đức Phật (Buaddhanussafi) 
miệt mài, các con ngựa có thể băng qua sông như bước đi trên mặt đất cứng. 


Vào cuối cuộc hành trình, họ cũng gặp hai dòng sông sâu hơn và rộng hơn ban đầu. Theo 
cùng cách thiên sử, họ đã băng qua chướng ngại nước băng cách niệm theo ân đức Pháp 
(Dhammanwssafi) và ần đức Tăng (Sanghanussafi). 


Khi Đức Phật quan sát thế gian vào ngày đó bằng mãnh lực siêu phàm của Ngài, Ngài đã 
thấy trong tầm nhìn của ngài Mahãkappina và các bộ trưởng đang đi hướng về Sãvatthi. Đức 
Phật biết răng họ sẽ đạt đến Ứng cúng (Arzahzm) sau khi gặp Ngài. Đề gặp nhóm người dũng 
cảm này, “Buddho`" — Đức Phật đã đi đến một nơi cách Sãvatthi một trăm hai mươi yojana! 
và chờ dưới một cây banyan trên bờ sông Candabhaga. 


Vua Mahäkappina và các bộ trưởng của vị ấy đã đến một nơi mà Đức Phật đang chờ họ. Khi 
họ thấy Đức Phật với những tia hào quang sáu màu xuất ra từ thân của Ngài, họ đến gần Đức 
Phật và bày tỏ lòng tôn kính đến Ngài. Kế đến, Đức Phật ban thời thuyết pháp đến họ. Sau 
khi nghe, vua và tất cả bộ trưởng của vua đạt đến quả Nhập lưu (Sø/ãpafri-Phala), và họ xin 
phép Đức Phật nhập vào Tăng chúng (Sazeha). Đức Phật nói với họ: “khi Bhikkhu”, có nghĩa 
là “Hoan nghênh đến [thiện lai] Bhikkhu”, và tất cả họ tức khắc thành Bhikkhu. 


Cũng vậy, hoàng hậu Anojä và những người vợ của một ngàn bộ trưởng đến nơi Đức Phật 
đang chờ, Đức Phật giảng chỉ tiết thời pháp khác mà vua và các bộ trưởng đạt đến Ứng cúng 
(Arahant) và hoàng hậu cùng những người vợ của bộ trưởng đạt đến quả Nhập lưu (Sofãpati- 
Phala). Các bà cũng xin phép Đức Phật nhập vào hội chúng Sa#gha và được hướng dẫn đi 
đến Sãvatthi. Ở đó họ nhập vào hội chúng Sz#gha và rất sớm họ cũng đạt đến Ứng cúng 
(Arahant). Đức Phật quay trở về Tu Viện Jetavana cùng một ngàn Tăng sĩ. 

Đức tin của họ vào “Buddho — Phật” mạnh mẽ, kiên định, vững vàng. Loại tín (sađdđ) này 
được gọi là “lòng tin kiên định" (okappana-saddha). Loại tín hay lòng tin này cân thiết để tu 
tập thiền. Bạn cũng cần tin vào giáo pháp của Đức Phật và tam học bằng cách xem lại như 
vây: “Nếu tôi thực hành theo giáo pháp của Đức Phật đúng đãn, thì tôi sẽ chắc chắn thấy rõ 
Nibbãna”. Với loại tín này, bạn nên tiếp tục tu tập không ngưng nghỉ và từ bỏ. Cho bạn thêm 
cảm hứng và can đảm, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện khác vẻ thí chủ của Tu Viện 
Jetavana, 'AnathapIndika'. 


1 Yojana — do tuân = khoảng bảy miles [PTS], một số dịch khoảng mười miles. 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 37 


The Story oƒthe Rich Man Anathapindika 


The rich man Anäathapindika!, who was to become the donor of Jetavana monastery was 
born as the son of Sumana, a rich man of Savatthi. He was named Sudatta. Later 1n hIs life 
he was known as Anathapindika, the one who feeds the poor. 

Anathapindika of Sãvatthi and the rích man of RajJagaha were brothers-In-law. On the 
Occasions when the rich man of RãJagaha found the prices of goods in RaJagaha were far 
below to those at Savatthi, he used to buy and travel to Savatthi. He would go with five 
hundred carts loaded with goods for sale. Usually, one yoJana before his arrival, he would 
send a message of hIs vIsit to Anathapindika. And Anathapindika would arrange a grand 
reception for his brother-In-law and enter the city together 1n the same carriage. [f the øoods 
found a ready market In SavatthI, the rich man of RãJagaha disposed of them at once. In 
case they did not find a ready market, he left them 1n the house of his sister and went back 
to his city. AnathapIndika, also used to do likewlise. 

Around the time of the second rainy season (yassa), Lord Buddha granted permission to the 
bhikkhus to use the monastery as a requisIfe 1n accordance with the request made by the rich 
man of RãJagaha. 


At that tme Anäthapindika had five hundred carts loaded with products and left for RaJagaha. 
As usual, he sent a message of his arrival to the wealthy man of RaJagaha from a distance of 
one yoJana but this time his friend gave no heed to 1t. 


The rich man of RãJagaha, having returned from S1tavana monastery where he listened to a 
điscourse by The Buddha, Invited The Buaddha and His Sañgha to recelve alms-food on the 
following day. He then busily engaged himself arranging the next day”s reception and food 
prOVIsion. 


Fimnally, Anathapindika approached the city expecting a welcoming reception. Normally his 
brother-In-law would awalt h1s arrival as on prevIious occaslons, but Anathapindika found no 
reception neither at the cltys gate nor at his brother-in-law's house. Even when 
AnathapIndika entered the house, there was not much effusive words from h1s brother-in-law 
but only, “Wealthy man of Sãvatthi, how are your children? Are they in good health? I hope 
you have had an easy and comfortable Journey.”” And the wealthy man of RãaJagaha continued 
with his busy work preparing the next dayˆs ceremony for the food offering. 


Anathapindika felt very strange with the unusual behavior of his brother-in-law. He thought 
to himself that maybe this was a wedding preparation or 1nvitation for King BimbIsara. Later 
when the work was finished, Anathapindika received attention and he Iinguired what was 
øoIng on. 


The rịch man of RãJagaha replied: 


“Rich man, I do not have a wedding ceremony for my daughter and my son. Nor have Ï 
invited King Bimbisara. But I have been making necessary arrangements for a grand alms- 
ø1vIing ceremony. I have 1nvited the Buddha and His Szgha for a meal tomorrow 1n order to 
accumulate meritorIous deeds.” 


When Anathapindika heard the word “Buddha' his entire body was full of joy (p7) and 
again asked to the rich man of RaJagaha: 
“Buddhoti tam, gahapdfi, vadesi” 


1 Vinaya Cùlavagga, Senãäsanakkhandhakam, Dutiyabhãnavära, `Anäthapindikavatthu' (The story of Anathapindika). 

2 There are five grades of joy (piti), namely: (1) slight sense of interest (khuddakä-piti), (2) momentary joy (khanikã-piti), 
(3) absorbing interest with flood of joy (okkantika-piti), (4) interest amounting to thrilling point (ubbega-piti) and (5) fully 
developed, intensive rapture or zest suffusing the whole body and mind (pharan8-piti). 


38 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Câu Chuyện Về trưởng giả Andthapindika 
Trưởng giả Anäthapindika' trở thành thí chủ của Tu Viện Jetavana được sanh làm con của 
Sumana, một trưởng giả của Sävatthi. VỊ ây được đặt tên là Sudatta. Về 1à, VỊ ây được biết 
đến là Anathapindika, người nuôi dưỡng người nghèo. 


Anäthapindika ở Sãvatthi và trưởng giả ở Rãjagaha là anh em rể. Vào dịp khi trưởng giả ở 
Rãjagaha đã tìm thấy hàng hóa giá trị trong Rãjagaha thấp dưới xa so với những hàng ở 
Sãvatthi, vị ấy thường mua và đưa đến Sãvatthi. Vị ấy thường đi với năm trăm xe hàng hóa 
để buôn bán. Thông thường, cách một yojana trước khi đến nơi của vị ấy, vị ấy thường gửi 
tin nhắn về chuyến thăm của vị ấy đến Anathapindika. Và Anathapindika thường sắp đặt tiếp 
đón trang trọng đối với người anh (em) rể của vị ấy và cùng đi vào thành phố trong cùng một 
Xe ngựa. Nếu hàng hóa tìm được nơi tiêu thụ dễ dàng ở Sãvatthi, trưởng giả ở Rajagaha 
chuyển nhượng chúng một lần. Trong trường hợp họ không tìm được nơi tiêu thụ dễ dàng, 
vị ấy để chúng lại trong nhà chị (em) của mình và đi trở về thành phố của vị ấy. Anäthapindika 
cũng thường làm như vậy. 


Vào khoảng an cư mùa mưa (ass¿) thứ hai, Đức Phật tối thượng cho phép chư bhikkhu dùng 
tu viện làm một điêu kiện cân thiệt phù hợp với yêu câu được đưa ra bởi trưởng giả RãJagaha. 


Khi â ấy Anäthapindika có năm trăm xe đầy những hàng hóa và để lại Rãjagaha. Như thường 
lệ, vị ấy gửi tin nhắn về chuyến hàng hóa mới đến của vị ấy đến trưởng giả ở Rãjagaha từ 
khoảng cách một yojana, nhưng lần này anh của vị ấy không chú ý đến nó. 


Trưởng giả ở Rãjagaha, đã quay về từ tu viện STtavana nơi vị ấy nghe Đức Phật thuyết pháp, 
đã thỉnh mời Đức Phật (Buđdha) và hội chúng Tăng (Sazgha) nhận vật thực đặt bát vào ngày 
kế. Lúc đó vị ấy bận sắp đặt sự tiếp đón và cung cấp vật thực cho ngày kế. 


Cuối cùng, Anathapindika đã đến thành phó trông đợi một sự hoan nghênh đón tiếp. Thông 
thường anh (em) rê sẽ chờ vị ây đến như những dịp trước, nhưng Anathapindika thấy không 
có sự đón tiếp ở công của thành phố hay ở nhà của anh (em) rê của vị ây. Ngay cả khi 
AnathapIndika đã vào nhà, không có nhiều những lời dạt dào tình cảm từ người anh (em) rỄ 
mà chỉ “Trưởng giả của Sãvatthi, các con của anh (em) ra sao rồi? các cháu khỏe chứ? Tôi 
hy vọng anh (em) có một cuộc hành trình dễ dàng và không lo lắng”. Và rồi trưởng giả 
Rãjagaha tiếp tục với việc bận rộn chuẩn bị cho ngày lễ dâng vật thực kế. 


AnathapIndika cảm thấy rất lạ với cách cư xử thất thường của người anh (em) rể. Vị ây tự 
nghĩ rằng có thê đây là một sự chuẩn bị lễ cưới hay thỉnh mời vua Bimbisära. Sau đó khi việc 
đã hoàn thành, Anãthapindika đã nhận được sự chú ý và vị ấy hỏi thăm điều gì đang xảy ra. 
Trưởng giả ở RãJagaha đáp: 

“Trưởng giả, tôi không có một lễ cưới cho con gái của tôi hay con trai của tôi, tôi cũng không 
có mời vua Bimbisãära. Mà tôi chuẩn bị sắp xếp những điều cần thiết cho một lễ đặt bát lớn. 
Tôi đã thỉnh mời Đức Phật (Buddha) và hội chúng Tăng (Saägha) của Ngài đến cho một bữa 
ăn ngảy mai để tích lũy thiện nghiệp”. 

Khi Anäthapindika nghe từ 'Buđdha' — Phật, toàn thân của vị ấy tràn đầy pháp hỷ (72? và 
lần nữa hỏi trưởng giả ở Rãjagaha: 

“Buddhoti tam, gahapdfi, vadesi? ” 


1 Winaya Cujavagøa, Senasanakkhandhakam, Duti/abhãänavara, Anathapingikavatthu (Cầu chuyện về Anathaping/ka — cấp cô 
độc). 

- Khuddaka piti (thiểu hỷ) là cảm giác thích thú nhẹ. - Khanika piti (quang thiểm hỷ) là vui trong chốc lát, thoáng qua. - 
Okkantikã piti (lâng hỷ) là vui say sưa, thích thú chảy tràn ra. - Ubbengä prti (khinh thân hỷ) là cách vui mừng làm rùng 
mình. - Pharanã piti (sâm thấu hỷ) đã phát triển đầy đủ, sung sướng mạnh mẽ hay thích thú lan ra toàn thân và tâm 
(pharana-pit). 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 39 


“Buddho tyaham, gahapdtfi, vadaml”. 
“Rich man, did you say the “Buddhaˆ*?” 
“Yes, I did say the “Buddha'.” 


Thrice he asked and thrice he received the same reply. Then he said: 
“Ghosopi kho eso, gahapdfi, dullabho lokastmửmn yadidatn — buddho buddhoii. ” 
“Rich man, In this world, even to hear the word “Buaddho' 15 a very rare opportunIty.” 


Anathapindika then Inqguired about The Buddha, “Now 1s 1t possible for me now to øo and 
pay homage to The Buddha, the Homage-Worthy, the Perfectly-Self Enlightened?” But he 
was fold to waIf until the next morning as 1t was already dark. Ít was too late to go to S1tavana 
monastery which was located outside the gates of the city where the corpses were thrown 
during the night. 


After hearing this, Anathapindika went to sleep with no other thought or obJect 1n his mìnd 
except the Buddha. From the moment he heard the word “Buddha" his mind always 1nclined 
to the Buddha and wished to see Him as soon as possible. Therefore, Anathapindika could 
not sleep well. He woke up many times and finally Just before dawn, he decided to walk to 
see The Buddha. 


As he went near the city gate, Sivaka (a guardian đeva who was an Ariya), kept the øate open 
in advance. He knew that Anathapindika wished to meet, serve and pay homage to The 
Buddha. Sivaka also knew that Anathapindika would be established In the So/apaffi-Phala. 
Wanting to help Anathapindika, S1vaka kept the city gate open for him. 


Because of past kamma and because of deep faith towards the Buddha supported by strong 
pưi, Anathapindikaˆ”s body emitted a radiance as 1f the full moon rose 1n the sky. But as soon 
as he went out of the city, fear and trembling arose 1n him and the radiance emitting from his 
body disappeared. Therefore, he wanted to go back from that very spot but S1vaka encouraøe 
AnathapIndika to continue h1s Journey. S1vaka approached him and recite this stanza: 

“Satam hatth1T satam assa, safa assatariratha; 

Satamn kañiiasahassaml, amukkamanikundal4; 

Ekassa padavitiharassa, kalam nagøhantfi solasum.” 

*Abhikkama gahapdafI abhikkama gahapdatfi; 

Abhikkantam te seyyo no pafikkqnfa. ” 
“OI Riích man, one hundred royal elephants, one hundred royal horses, one hundred royal 
chariots drawn by special breed of horses, assatara, and one hundred thousand royal maidens 
with priceless Jewels are not worth sixteenth part of the good volition (ce/anđ) behind each 
step that takes you to pay homage to the Buddha. Go forward and your Journey wIll be better 
and excellent. Don't step backward.” 


Upon hearing this Anathapindika became brave and courageous. HIs powerful devotional 
faih In Buddha began to strengthen once again. Therefore, his radiance reappeared. 
Everytime he encountered difficulties, Srvaka encouraged devotional faith in Anathapindika 
until he arrived at Sitavana monastery near daybreak. 

At that tme The Buddha was walking up and down the passage 1n the open space. 
Anathapinndika was wondering how to differentiate the real Buddha, the truly Self- 
Enlightened One, from other sectarian teachers who also declared themselves as Enlightened 
Buddhas. Then a thought appeared 1n his mind. If the Buddha was the truly Self-Enliphtened 
One, He will call him by the name given by his parents, “Sudatta` which except himself, no 
one knew. 


40 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


“Buddho tyaham, gahapdafi, vadam1”. 

“ [Trưởng giả, ông đã nói “Buddho'" — Phật?” 

“Vâng, tôi đã nói “ Buddho) — Phật.” 

Ba lần vị ấy hỏi và ba lần vị ấy nhận cùng câu trả lời. Rồi vị ấy nói: 

“Ghosopi kho eso, gahapdfi, dullabho lokastmửn yadidatn — buddho buddhoii. ” 

“Trưởng giả, trong thế gian này, dù cho nghe từ °Buđdho — Phật” là một cơ hội rất hiếm”. 


Kế đến Anäthapindika tìm hiểu về Buddho — Phật: “Bây giờ có thể nào tôi đi và bày tỏ lòng 
tôn kính đến “Buđdho' — Phật, bậc Đáng Tôn Kính, bậc Toàn giác hay chăng?” Nhưng ông 
đã được nói chờ cho đến sáng mai vì trời đã tối. Nó cũng quá muộn đề đi đến Tu viện Sitavana 
nằm ở ngoài công của thành phó, nơi có tử thi bị quăng bỏ trong đêm. 


Sau khi nghe như vậy, Anathapindika đi ngủ mà không có ý nghĩ hay cảnh nào khác trong 
tâm ngoại trừ 'Buđ4ho' — Phật. Từ lúc vị ấy nghe từ °Buđdho' — Phật, tâm của vị ấy luôn 
hướng vệ “Buddho — Phật và mong gặp Ngài càng sớm càng tốt. Cho nên, Anathapindika 
không thể ngủ ngon. VỊ â ây đã thức dậy nhiêu lần và cuối cùng ngay trước bình minh, vị ấy 
quyết định đi bộ để gặp 'Buddho' — Phật. 


Khi vị ấy đi gần đến công thành phó, Sivaka (một vị Trời Deva hộ trì là một bậc Thánh - 
Ariya) đã giữ công mở trước. VỊ ây biết rằng Anäthapindika mong gặp, phụng sự và bày tỏ 
lòng tôn kính đến “Buđdho' — Phật. Sivaka cũng biết rằng Anathapindika sẽ được an lập vào 
quả Nhập lưu (So/ãpaiii-Phala). Muốn giúp Anäthapindika, Sivaka đã giữ cho công thành 
phố được mở. 
Do nghiệp quá khứ và do đức tin sâu sắc hướng về Đức Phật đã ủng hộ bởi pháp hỷ 1) 
mạnh, thân của Anathapindika phát ra hào quang ví như trăng tròn mọc trên. bâu trời. Nhưng 
ngay khi vị ấy đi ra khỏi thành phó, sự sợ hãi và run sợ sinh khởi trong vị ấy rồi hào quang 
phát ra từ thân vị ấy biến mắt. Cho nên, vị ấy muốn đi trở lại ngay từ chỗ đó nhưng Sivaka 
động viên Anãthapindika tiếp tục hành trình của vị ấy. Sivaka đến gần vị ấy và đọc bài kệ: 

“Satam hatfth1T satam assa, safa assatariratha; 

Saftamn Kkafñfasahassaml, amukkamanikundal4; 

Ekassa padavitiharassa, kalam nagøhanfi solasim. `” 

*Abhikkama gahapdafI abhikkama gahapdtfi; 

Abhikkantam te seyyo no pa{ikkqana. 
“Này trưởng giả, một trăm con voi hoàng gia, một trăm con ngựa hoàng gia, một trăm xe 
ngựa hoàng gia thuần chủng bởi giông ngựa đặc biỆt, assatara, và một trăm ngàn thiếu nữ 
hoàng gia với những đồ trang sức vô giá, không xứng phần thứ mười sáu của “tư” (ceftana) 
thiện sau mỗi bước chân đưa bạn đến bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật (Buđdho). Đi về phía 
trước và hành trình của ngài sẽ được tốt hơn và trội hơn, đừng bước lùi về phía sau”. 


Vào lúc nghe như vậy, Anathapindika trở nên gan dạ và can đảm. Sức mạnh đức tin mộ đạo 
của vị ấy vào °Buddho — Phật' bắt đầu trở nên mạnh lần nữa. Cho nên, hào quang xuất hiện 
lần nữa. Mỗi khi vị ấy gặp phải những khó khăn, Sivaka động viên đức tin mộ đạo 
Anäthapindika cho đến khi vị ây đến Tu viện Sitavana sân rạng đông. 

Vào lúc đó 'Buddho — Phật đang đi kinh hành lối đi ở khoảng trồng. Anäthapindika đã tự 
hỏi làm sao phân biệt Đức Phật thật, bậc Tự Giác Ngộ với các vị thầy môn phái khác, họ 
cũng tự tuyên bồ là những vị Phật giác ngộ. Rồi một ý nghĩ đã xuất hiện trong tâm vị ấy. Nếu 
'Buddho — Phật' thật sự là một Bậc Tự Giác Ngộ, thì Ngài sẽ gọi vị ấy bằng tên do cha mẹ 
đặt, “Sudatta” ngoại trừ bản thân, không ai biết. 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 41 


Then the Buddha called him: “Come, dear Sudatta.” Anathapindika was rejJoiced when he 
heard the Buddha calling him by this name given by his parents. After paying homage and 
listening to a điscourse from The Buddha, AnathapIndika became established 1n So/4paffi- 
Phala. Later, Anäthapindika 1nvited the Buddha to Sãvatthi city and offered the Jetavana 
monastery. The Buddha spent about nineteen wassz at Jetavana. 


Okappana-saddha 1s unreserved or absolute conviction by which one relies and depends on 
The Buddha, đhamưna, and Sangha. Now you know about how økappana-saddha helped 
former King Mahakappina and Anathapindika In the1r paths to enlightenment. This 1s why 
okappana-saddha 1š very 1mportant for the practice of medifation and to realize Mibbana. 
Lefs continue to the last kind of saddha. 


|d] Pasada-saddha (Inspired ƒatth) 


, 


“Pasaduppafti pasadasaddha nãma ”. 
“Simple faith by the sight and sound of what 1s pleasing to the heart, this 1s called pasaaa- 
saddha.” 


Thịs 1s the regular faith 1n something or 1n a person. Ít 1s present 1n a religIous or non-relIø1ous 
person. For example, your teacher”s appearance or behavior 1s good and because of that you 
have faith in him. But 1f you see him making some mistake or 1f he makes you angry, then 
your faith 1s gone. You lose your faith in him. So, this kind of faith 1s called pasaäa- saddha. 
lt cannot support full commitment to the threefold training, although 1t can support great 
offerings, and even ordination, but not possIble to attan M/5bana based solely on this kind 
Of faith. 


Ordinary peoples can develope okappana-saddha and pasaaa-saddha. But among these two 
kinds of faith okappana- saddha 1s the one 1s essential for full commitment to the threefold 
traimng (the trainng of morality, concentration, and wisdom). It 1s the one to include as one 
of the Padhaniyanga. Therefore, you must try to cultIvate okappana-saddha 1n medIitation 1n 
order to realize Nibbana. 


After faith!, the second Padhaniyanga 1s health or 4ppabadha. 


2. Appabadha (Health) 

“Appabadho hoi appalanko;, samaveÐDakmiya gahaniya samannagafo naHsitaya 
naccunhaya majjhimaya padhaãnakkhamaya. ” 

“He 1s healthy, free from disease, possessing an even digestion that 1s neither too cool nor 
too hot but moderate and suitable for the practice of medhitation. 


Thịs means that you must be healthy and free from disease. If you have some kind of serIous 
1llness, you cannot practice medifation and cannot focus on the breath or Kasina. To achlieve 
hipher concentration, you must be healthy. For those who have good health, meditation 
practice wIll be easler. For example, healthy meditators can generally sit for longer time 
compared to those who have some disease or bad health. Generally speaking, meditators with 
poor health have a more difficult time mainfaining øood concentration. Health 1s a factor that 
may delay the Iimprovement of meditation practice. Good health 1s highly beneficlal to 
practice mediftation. 


1 The only real difference between the English 'faith' and the Pali 'saddha' is that 'faith' can refer to belief in religions that are 
based on wrong view, whereas 'saddhã' refers only to faith in the religion based on the view of a Fully Enlightened Buddha. 
The objects of such faith are eight: The Triple Gems (The Buddha, Dhamma, Sañgha), the Threefold Training, past lives, 
future lives, past and future lives, and dependent origination. 


42 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Rồi Đức Phật đã gọi vị ấy: “Hoan nghênh đến, Sudatta đáng quý”. Anathapindika vui mừng 
khi vị ấy nghe Đức Phật gọi vị ấy bằng tên do cha mẹ đặt cho. Sau khi bày tỏ lòng tôn kính 
và nghe một thời thuyết pháp từ Đức Phật, Anäthapindika trở thành bậc Nhập lưu (So/ãparii- 
Phaia). Về sau, Anãthapindika đã thỉnh mời Đức Phật đến thành phố Sãvatthi và dâng Tu 
viện Jetavana. Đức Phật trải qua khoảng mười chín mùa mưa (vass4) tại Jetavana. 


“Lòng tin kiên định (okappana-saddhä) không hạn chế hay hoàn toàn tin chắc bởi người tin 
và nương vào Phật (Buddha), Pháp (dhamưna) và Tăng (Sangha). Bây giờ, bạn biết về “lòng 
tin kiên định" (okappana-saddha) giúp cựu vương Mahakappina và Anäthapindika ra sao 
trên con đường đến giác ngộ. Đây là tại sao “lòng tin kiên định" (okappana-saddha) rất quan 
trọng để tu tập thiền và biết rõ M/bbãna. Chúng ta hãy tiếp tục đến loại tín hay lòng tin 
(saddha) cuôi. 


|d] Pasada-saddha (Lòng tin trong sạch, tịnh tín) 


“Pasãduppatti pasãdasaddhä nãma”. -- Tín hay lòng tin đơn giản bằng thấy và nghe những 
øì làm tâm dễ chịu, đây được gọi là “tịnh tín” (pasãda-saddhä)”. 

Đây là lòng tin thông thường vào điều gì đó hay vào một người. Đó là quà biếu đến một 
người mộ đạo hay không mộ đạo. Ví dụ, sự xuất hiện của người. thầy của bạn hay thái độ là 
tốt và do vậy bạn có lòng tin vào vị ấy. Nhưng nếu bạn thấy vị ây phạm vào một số lỗi hay 
nếu vị ấy làm bạn tức giận, thì lòng tin của bạn mất hết. Bạn mất lòng tin của bạn vào vị ây. 
Vì vậy loại lòng tin này được gọi là “lòng tin trong sạch” (pasđda-saddha). Nó không thê 
hoàn toàn ủng hộ chuyền sang nhóm tam học, mặc dù nó có thể ủng hộ đại thí, và ngay cả 
thọ giới, nhưng không thê đạt đến M/bbãna nếu duy nhất dựa vào loại lòng tin này. 


Những người bình thường có thê phát triển “lòng tin kiên định" (okappana-saddhä) và “lòng 
tin trong sạch” (pasđda-saddha). Nhưng trong hai loại lòng tin này, “lòng tin kiên định” 
(okappana-saddhä) là loại thiết yêu để hoàn toàn chuyền sang “nhóm tam học” [giới học (sila 
sikkhq), định học (samadhi sikkhä) và tuệ học (pañña sikkha)]. Đó là một loại sồm trong 
những “chỉ tỉnh cần? (Padhãniyanga). Cho nên, bạn phải cố gắng trau dôi “lòng tin kiên định” 
(okappana-saddhä) về thiền đễ biết rõ Nibbãna. 


Sau “tín hay lòng tin° (sađdh3)!, “chỉ tỉnh cần (Padhãniyanga) thứ hai là 'sức khỏe ít bệnh” 
(Appabadha). 


2. Appabadha (Sức khỏe ít bệnh) 

“Appabadho hoi appaflanko;, samavepakmiya gahaniya samannagafo naHsiiaya 
naccunhaya majjhimaya padhãnakkhamayda. ” 

“Vị ấy khỏe mạnh, không bệnh, có sự tiêu hóa đều đều đó là không quá lạnh hay không quá 
nóng mà vừa phải và thích hợp cho việc tu tập thiền”. 


Đây có nghĩa là bạn phải được khỏe mạnh và không bệnh. Nếu bạn có một loại bệnh trầm 
trọng, bạn không thể tu tập thiền và không thể tập trung vào hơi thở hay biến xứ (kasina). Đề 
đạt đến định cao hơn, bạn phải được khỏe mạnh. Đối với những aI có sức khỏe tốt, tu tập 
thiền sẽ được dễ dàng hơn. Ví dụ, những thiền sinh khỏe mạnh thường có thể ngồi trong thời 
gian đài so với những người có một số bệnh hoặc hơi thở không tốt. Nói theo thông thường, 
những thiền sinh với sức khỏe kém gặp khó trong việc duy trì định tốt. Sức khỏe là một chi 
phần có thê cản trở sự tiễn bộ của việc tu tập thiền. Sức khỏe tốt rất có lợi đề tu tập thiền. 


1 Điều khác biệt thật sự giữa 'lòng tin' trong tiếng Việt và 'saddhã' trong Päli là 'lòng tin có thể nói đến tin vào tôn giáo mà 
dựa vào cái thấy sai trái, trong khi `saddhã” chỉ nói đến lòng tin trong tôn giáo dựa vào cái thấy biết của Phật Toàn Giác. 
Những đối tượng của lòng tin như vậy có tám: Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), nhóm Tam học, những kiếp sống quá khứ, những 
kiếp sống hiện tại, những kiếp sống quá khứ và hiện tại, và pháp Liên quan tương sinh. 

Xín xem lại pháp thực tính "Saddhã - Tín” trong Chương 2: Cetasika, quyển 'Vô Tỷ Pháp Tập Yếu (Abhidhatmmatthasarigaha). 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 43 


Sometimes some disciples say “Bhante, I can't practice meditation, because l”m not so 
healthy, I feel pain, I feel dizzIness.” 


But 1f I ask, “Can you eat the food? Can you still go here and there?”, they answer “yes”. 


So, that means they are healthy and I only ask them continue the practice according to theIr 
ability. One may attain any achievement one day 1f one continues fo practice. 


So please don”t worry. Try to Improve your health for better practice of meditation. 


Related to this factor, I w1ll share the following story to 1llustrate how health affects dharưna 
practice. 


The Story of Venerable Godhika 


Venerable Godhika! resided at Black Rock in Mount Isigili and heedfully practiced 
Vipassana based on jhãầna concentration with ardent resolution. During this time, he was 
assailed by a certain disease that hindered his ability to enter Jhãna. 

Venerable Godhika was not the type to g1ve up easily. He tried six times to attain Jhana 
concentration but due to his 1llness he fell away from Jhãna again and agaIn. In his seventh 
attempt, he thought to himself, “S1x times I have fallen away from Jhãna concentration. My 
future life 1s uncertain. If I die while entering Into Jhãna, I wIll be reborn as a Brahma. 
However, 1f I die without entering Jhãna, 1t 1s not sure. [ might be reborn 1n a woeful state. 
Now 1s the time for me to use the razor.” After this reflection he ended his life using hIs 
TAZOT. 


We do not know what conditioned this kind of drastic actilon but 1t must have some 
connection with his kamma 1n his previous lives. His bad health affected hIs ability to practice 
and caused much mental consternation. Even 1f one”s health has been chronically poor, 1t 1s 
definitely not right to commit suicideZ. Please do not follow this example. TIuse this story 
to highlight the importance of good health for practice. 


Before Godhika ended his life, Mara tried to induce the Buddha to prevent him, because 1f 
Godhika died 1n this way, he 1s the one who has detachment to life. Such person might have 
attained Insight penetration and win Arahatship. Mara dịd not want people to enter Into 
Nibbana. Then the Buddha perceiving Mara, said, “Godhika has uprooted craving and has 
attained Mibbana.” 


The Buddha, accompanied by many monks, went where Venerable Godhika had lain down 
and pointed to the pillar of smoke and mass of darkness 1nside the room. The Buddha then 
said to them, “Monks, that 1s Mara, the Evil One, searching for the next destinatlon of 
Godhika”. If an ordinary person passes away, Mara has power to know where theIr next 
destinatlon 1s. Since Venerable Godhika had attainned Arahantship and entered Into 
Parinibbana, Mara could not find where he took rebirth. There was no rebirth for Mãra to 
find. 


1 Samyutta Nikãya, Sagathävagga, Mãrasamyutta, 'Godhikasuttam“ (The Godhika Sutta) also can found in Khuddhaka Nikãya, Dhammapada Atthakathã, 
`*Godhikattheraparinibbaänavatthu” (Commentary on Verse 57, about Venerable Godhika). 

? The Buddha declared suicide to be blameful. After the incident of the five hundred bhikkhus (Vinayapitaka, Tatiya-Pãrajikarn), The Buddha declares 
that it is improper (ananucchavikarh), irregular (ananulomika), unsuitable (appatiripam), not the ascetics way (assamanakam), unallowable 
(akappiyam), it is not to be done (akaraniyam). 


44 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Đôi khi có một số học trò nói “Bhante, tôi không thể tu tập thiền, vì tôi không khỏe lắm, tôi 
cảm giác đau, tôi cảm giác chóng mặt”. 

Nhưng nếu tôi hỏi: “Bạn có thể ăn hay không? Bạn có thê vẫn đi đây đó hay không?” Họ trả 
lời “Vâng”. 

Vì vậy, đó có nghĩa họ khỏe và tôi chỉ yêu cầu họ tiếp tục tu tập theo khả năng của họ. Thiền 
sinh có thê đạt đên thành tựu vào một ngày nào đó, nêu họ tiêp tục tu tập. 


Vì vậy, xin đừng lo. Cố găng cải thiện sức khỏe của bạn để tu tập thiền tốt hơn. 


Liên quan đến chi phần này, tôi sẽ kể câu chuyện sau để minh họa sức khỏe ảnh hưởng đến 
việc tu tập pháp (dhammn4) ra Sao. 


Tôn giả Godhika sinh sống tại Đá Đen ở núi Isigili và chú tâm tu tập thiền quán/ minh sát 
(vipassanđ) dựa trên thiền định với sự quyết tâm mãnh liệt. Trong lúc này, vị ây bị một bịnh 
nào đó tấn công đã ngăn trở khả năng của vị ấy nhập thiền hang). 

Tôn giả Godhika không phải là hạng người dễ dàng từ bỏ. Vị ấy đã cố gắng sáu lần đề đạt 
đến thiền định nhưng do căn bệnh của vị ấy, vị ấy rớt khỏi thiền nhiều lần. Ở lần có găng thứ 
bảy, vị Ấy, tự nghĩ: “sáu lần ta rớt khỏi thiền định. Kiếp sống vị lai của ta không chắc chắn. 
Nếu ta chết trong lúc nhập vào thiền hang), ta sẽ được tái tục là một Phạm thiên (Brahma). 
Tuy nhiên, nếu ta chết không có nhập thiền, đó là không chắc chăn. Ta có thê được tái tục ở 
một cõi khô. Bây giờ là lúc để ta dùng dao cạo”. Sau sự xét lại này, vị ấy đã dùng dao cạo để 
kết thúc mạng sống của vị ấy. 


Chúng ta không biết điều gì đã trợ cho loại hành động quyết liệt này, nhưng nó phải có một 
số kết nối với nghiệp của vị ấy ở những kiếp sống trước của vị ầy. Sức khỏe xâu của vị ấy 
đã ảnh hưởng đến khả năng tu tập của vị ấy và gây ra nhiều sự khiếp đảm của danh pháp. Dù 
cho sức khỏe của thiền sinh thường xuyên kém nhưng việc phạm tội tự sát! đứt khoát không 
đúng. Xin đừng làm theo ví dụ này. Tôi dùng câu chuyện này đề làm nỗi bật tầm quan trọng 
của sức khỏe tốt cho việc tu tập. 


Trước khi Godhika kết thúc mạng sống của vị ấy, Mãra đã cố găng xui khiến Đức Phật ngăn 
vị ấy, vì nếu Godhika chết theo cách này thì vị ấy là người có sự thờ ơ với sự sống. Người 
như vậy có thê đạt tuệ thấu rõ và chiến thắng Arahant. Mara không muốn ai Nibbãna. Rồi 
Đức Phật hiểu được Mãra, nói “Godhika đã nhồ bỏ ái và đã đạt Mibbãna ”. 


Đức Phật cùng nhiều Tăng sĩ đã đi đến nơi Tôn giả Godhika đã năm xuống, chỉ cột khói và 
khối đen bên trong phòng. Rồi Đức Phật nói với họ: “Này chư bhikkhu, đó là ác ma Mãra, 
tìm kiếm nơi đi tới của Godhika”. Nếu một người bình thường qua đời, Mãra có quyên lực 
để biết nơi đi tới kế tiếp của họ là ở đâu. Vì Tôn giả Godhika đạt đến Ứng cúng (Araham) 
và đã hoàn toàn Mibbäna (Parinibbãna), nên Mãra không thê tìm thấy vị ấy đi tái tục ở đâu. 
Không có tái tục để Mãra tìm thấy. 


1 Đức Phật tuyên bố tự sát đáng bị khiển trách. Sau sự kiện năm Bhikkhu (Vinayapitaka, Tatiya-Pãrãjikarn), Đức Phật tuyên 
bố rằng đó là điều không phù hợp (ananucchavikarn), không thuận lý, không thích đáng (ananulomika), không phù hợp 
(appatiriparh), không là cách xứng đáng của tu sĩ (assämanakam), không thể chấp nhận (akappiyam), không được làm 
(akaranyam). 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 45 


Just before Venerable Godhika died, he successfully entered 1nto Jhana. And emerging from 
1, he continued to practice ƒ72assana and realized Arahantship. At that moment he became 
a Samasisr Arahanf', one whose defilements and life span ends at the same time and attains 
Parinibbana. 


Meditators should not compare this monk with themselves. If a meditator attempts suicide, 
death without attainment and rebirth in a woeful realm 1s the most likely outcome. We also 
know that at the time of his death, he had fulfilled enough øarđ”7 to become an Arahant. 
Thịs 1s only an example of how your health influences your practice. To make a comparison, 
he could not enter Into Jhaãna concentration while he was very sick. But while he was healthy, 
he was able to enter 1nto Jhãna concentration and proceeded to ƒ7?2assana medhitation. Health 
1S a necessary factor for the practice of meditation. 


Going back to Mãra, Ï want to remind everyone that Mara always tempts people with sensual 
pleasures. That 1s because Mara opposes people attainng enlightenment. 


So, you should be aware, “Oh, Mara 1s trying to tempt me” and try to avoid the varIous 
sensual distractions. Nowadays there are many new devices. I usually do not ask people not 
to use them, but I ask you to consider your personal condition and cIrcumstance. If you are 
able to control your own minds, maybe you can use the devices properly. For Instance, like 
using them to read đhamma, contact your family abroad from time to time, or send an 
1mportant email. If you are not skillful in controlling your minds, 1t 1s better not to use any 
devices. Electronic devices are very detrimental for meditation practice and the realization 
Of N¡ibbana. So, 1t s best 1ƒ you put aside electronic devices and practlce ƒ7nassana until 
realizing N/bbana. After reaching this assurance, 1t 1s safe to use devices for beneficial and 
useful purposes. Before you reallze N/bbana, 1t 1s better not to use any devices. Can you do 
that? Continue the struggle against Mara. You may lose a battle here and there, but the 
1mportant thing 1s to continue fo try and practIice. 


You may know there are two ways of wrong practicing, the first one 1s forture or exftreme 
ausferIties, the second 1s to enJoy or indulsøe 1n sensual pleasures. I think these two ways are 
Maãra”s Ideas to prevent people from realizing N/bbana. Ifyou follow Maraˆs 1deas, realizing 
Nibbana 15 1mpossIble. To realize Nibbana, you should avoid enJoying sensual pleasures. 
Thịs 1s the nature of Mara. Mãra does not want people to attainn M/bbana. Mara wIÏÏ prevent 
this through many enticing ways. If you find your minds following the two ways Of wrong 
practicing, 1t means Mara 1s disturbing you. 


Meditators must be careful and not follow Maras 1dea. For the Noble persons, they can easily 
chase away Mara like Suzambaffha dịd. Just by a flick of h1s finger, Mara went away. Ifyou 
want to conquer Maãra, you should try to realize N/bbana. As long as you stay with Nibbana 
as your obJect, you are conquering Maãra. 


Having understood the 1Importance of good health, I will present the factor of Honesty for the 
practice. 


3. Asa/ha (Honesty) 
“Asatho hofi amayavi; yathabhutam attãnam ãvikatta 
satthari vã viñfñisu vã sabrahmacarisu ” 


1 Samasisi = Individual whose cessation of cankers (ãsava) and cessation of life occur simultaneously. There are three types: 
(1) Iriyapatha samasisi (Attaining parinibbana with certain posture while making the resolution and having absorbed in 
Fruition-attainment/ Phala-samäpatti); (2) Roga samasisi (Attaining parinibbana while having absorbed in Phala- samapatti 
after the disease has cured); (3) Jvita samasisi (Attaining parinibbäna when life faculty and Arahatta- Magga occur 
simultaneously). 


46 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Ngay trước khi Tôn giả Godhika tử, vị ấy đã nhập vào thiền thành công. Và xuất khỏi thiền, 
vị ấy tiếp tục tu tập minh sát (vipassan.) và đạt được Arahant. Tại sát-na đó, vị ấy trở thành 
một bậc Ứng cúng (Arahanr) đồng thời tận (Samasisĩ Arahan?)!, người mà những phiền não 
và thọ mạng dút cùng lúc và hoàn toàn M/5bana (Parinibbama). 


Thiền sinh không nên so sánh Tăng sĩ này với bản thân. Nếu một thiền sinh cố gắng tự sát, 
tử mà không chứng đắc và tái tục ở cối khổ là hậu quả có vẻ phù hợp. Chúng ta cũng biết 
rằng vào lúc tử của vị ấy, vị ấy đã hoàn thành pháp tròn đủ (pãram) để trở thành một bậc 
Ứng cúng (Arahamr). Đây chỉ là một ví dụ về sức khỏe của bạn chỉ phối việc tu tập của bạn 
ra sao. Đề so sánh, vị ấy có thê nhập vào thiền định trong khi vị ấy bịnh nặng. Nhưng trong 
khi vị ấy khỏe mạnh, vị ấy có khả năng nhập vào thiền định và tiến tới thiền quán/ minh sát 
(vipassanä). Sức khỏe là một chi phần cần thiết cho tu tập thiền. 


Trở lại vân đê Mara, tôi muôn nhắc mọi người răng Mara luôn xúi giục mọi người băng các 
Dục. Đó là vì Mara ganh đua với người đạt đên sự giác ngộ. 


Vì vậy, bạn nên ý thức: “Ò, Mãra đang cô gắng chống đối tôi” và cố gắng ngăn ngừa nhiều 
thứ tham dục khác nhau làm sao lãng. Thời nay có nhiều thiết bị mới. Tôi thường không yêu 
cầu người ta không dùng chúng, nhưng tôi yêu cầu bạn cân nhắc điều kiện và hoàn cảnh cá 
nhân của bạn. Nếu bạn có khả năng điều khiển chính tâm bạn, thì bạn có thể dùng thiết bị 
một cách thích hợp. Chăng hạn, như dùng chúng để đọc pháp (đhammna), thỉnh thoảng liên 
hệ gia đình ở xa, hay gửi một thư điện tử quan trọng. Nếu bạn không thuần thục trong việc 
điều khiển tâm bạn, thì tốt hơn là không dùng bất cứ thiết bị nào. Các thiết bị điện tử thì rất 
bắt lợi cho việc tu tập thiền và biết rõ Nibbãna. Vì vậy, tốt nhất nếu bạn đặt thiết bị điện tử 
một bên và tu tập quán/ minh sát (vyinassan4) cho đến khi biết rõ Mibbãna. Sau khi đạt được 
sự chắc chắn này, mới an toàn dùng thiết bị vì mục đích có ích. Trước khi bạn thấy rõ 
Nibbãna, tốt hơn là không dùng bắt cứ thiết bị nào. Bạn có thê làm điều đó hay chăng? Tiếp 
tục đấu tranh chồng lại Mãra. Bạn có thê thua cuộc chiến ở đây và đó, nhưng điều quan trọng 
là tiếp tục cố gắng và tu tập. 


Bạn có thể biết có hai cách tu tập sai, thứ nhất là hành hạ hay khổ hạnh cực độ, thứ hai là thọ 
hưởng hay thỏa mãn trong các dục. Tôi nghĩ hai cách này là ý tưởng của Mãra để ngăn bậc 
tu tiễn khỏi biết rõ N/bbãna. Nếu bạn theo ý tưởng của Mãra, việc biết rõ Mibbäna là không 
thê. Đề biết rõ Mibbãna bạn nên tránh hưởng các dục. Đây là tính chất của Mara. Mãra không 
muốn người đạt đến Nibbãna. Mãra sẽ ngăn điều này qua nhiều cách lôi cuốn. Nếu bạn thấy 
rằng tâm bạn theo hai cách tu tập sai trái này, đó có nghĩa là Mãra đang quấy rầy bạn. 


Thiền sinh phải cần thận và không theo ý tưởng của Mãra. Đối với chư Thánh nhân, họ có 
thể đễ dàng xua đuôi Mãra như S#rambaffha đã từng làm. Chỉ bằng một cái búng ngón tay 
của vị ấy, Mãra đã đi mất. Nếu bạn muốn chiến thắng Mãra, bạn nên cô gắng biết rõ Mibbãna. 
Ngay khi bạn trú với N/bbana làm cảnh của bạn, bạn đang chinh phục Mara. 


Đã hiểu tầm quan trọng về sức khỏe tốt, tôi sẽ trình bày chi phần Chân thật cho việc tu tập. 


3. Asafha (Chân thật) 
“Asatho hofl amayavi; yathabhuftam attãnam ãvikatta 
safthari vã viñfusu vã sabrahmacarisw” 


1 Sa/nasisĩ = người đã dứt các pháp lậu và dừng sự liên tiếp của kiếp sống. Có ba loại: 

(1) 1a-patha samasisĩ thần oai nghi đồng thời tận (đạt tới hoàn toàn Nibbãna — Parinibbäna với oai nghi nào đó trong khi 
lập quyết tâm và miệt mài nhập quả /2a/asamapaff); (2) Roga samasisi: Bệnh đồng thời tận (đạt tới hoàn toàn Nibbãna 
¬ Parinibbãna trong khi miệt mài nhập quả /Ø⁄2/asz/näpaiii sau khi bịnh đã khắc phục). (3) 77⁄4 sarmasisĩ Mạng quyền 
đồng thời tận (đạt tới hoàn toàn Nibbãna — Parinibbãna khi mạng quyền và đạo Arahant — Arahantmagga xảy ra liên tục). 


Essential Factors For Meditaion Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 47 


“He 1s honest and sincere, one who reveals himself as he really 1s to the Teacher and his wise 
fellow monks.” 


There are people pretending to have some achievement without any real attainments. In a 
meditation center, the yogIs practicing meditation should report to their teachers about thelr 
meditation progress. When reporting, they should speak honestly and truthfully about their 
meditation experlence. Only then can the teacher g1ve suitable advices and Instructions. 


For example, “Bhante, I can concentrate 1n the obJect for about one hour, etc.” Then the 
teacher may reply, ““That 1s good, you can confinue to meditate 1n this way to develop longer 
and deeper concentration.” 


But teachers have experienced dishonesty from meditators. Even though they cannot 
concentrate on their obJect, mechitators report that they can. This 1s not telling the truth. 
Honesty 1s essential in developing meditation and đhamma practice. If meditators eXpr€ss 
their meditation experiences honestly, then the teacher can give suitable 1nstructlons to 
continue the practice. Without being honest to the teacher, 1t 1s ImpossIble to progress. 


There are also some people who have committed some mistakes but do not confess them. 
The Buddha teaches us to be honest, 1f lay meditators have made mistakes, wrong doings or 
broke the precepts, they should confess them to a teacher and then take precepts agaIn. 


lIf meditators continue practicing without being honest, they cannot be successful 1n 
meditation practice. Honesty and sincerity are necessary facfors to progress 1n medifation. 
The story of Uruvelä wIll g1ve more understanding about the factor of asafha. 


The Story oƒ Uruvela 


Do you know Uruvelä! forest in India? Prince Siddhattha went to the Uruvelã forest after 
renouncing the world. What 1s the meaning of Uruvela? Uru mean sand, vela mean boundary. 
The literal meaning of the word Uruvelãä 1s 'heap of sand or sand mountaIn'. The place 
received the name because there was a big heap or mounftain of sand. How did that mountain 
appear 1n that place? 

“AtIe kira anuppanne buddhe dasasahassa kulaputta tăpasapabbajjan pabbdj14va. ” 

*A long time ago, before The Buddha appeared 1n the world, a øroup of ten thousand men 
wanted to renounce the world and live as ascetics.” 


Those ascetics later stayed 1n this forest. One day, they had a meeting and together made one 
apreement about theIr practice: 

“kayakqammnavacikammni nãma paresampi paka†ãni honfi, mmanokamma1m pana apakaƒa1n. 
Tasma yo Kamavitakkam vã byapaãdavitakkam vã vihimsavitakkam vã vitakkefi, tassa aqñño 
codako nãma natthi; so afanaãva attãnam codefva paffaqputena valikam ahariva imasmửụn 
thane ãkiratu, tdamassa dandakammam. ` 

“Bodhly actions and verbal actlons are seen by everybody, but mental actIons are not obvIous 
to others. When thoughts of sensual pleasures, thoughts of 1lI-will and thoughts of cruelty 
appear 1n the mind, nobody can complain or remind us. Therefore, 1f these kinds of thoughts 
appear 1n our mind, we should complain to and remind ourself and as penance, we should 
take some sand by using a small basket made of leaves and put 1t in a certain place.” 


1 Majjhima Nikãya, Mũlapannäsa Atthakathä, Opammavagga, Päsaräsisuttavannana (under Commentary on The Mass of 
Snares Sutta, explanation about zuve/2). 


48 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


“VỊ ây chân thật và chân thành, người bộc lộ bản thân thật như vậy với thầy và các Tăng sĩ 
đồng tu”. 


Có người làm ra vẻ có một số thành tựu mà không có bất cứ sự chứng đạt thật sự nào. Ở một 
trung tâm thiên, thiền sinh tu tập thiền nên tường thuật đến thây của họ về sự tiến triển thiền 
của họ. Khi tường thuật, họ nên nói chân thật và chính xác vê kinh nghiệm thiền của họ. Chỉ 
như thế người thầy mới có thê cho lời khuyên, hướng dẫn phù hợp. 


Ví dụ, “Bhante, tôi có thê tập trung theo cảnh đề mục khoảng một giờ đồng hồ, v.v...” thì 
người thây có thê đáp: “Vậy thì tôt, bạn có thê tiêp tục thiên theo cách này đê phát triên lâu 
hơn và định sâu hơn”. 


Nhưng người thầy đã có kinh nghiệm về sự không chân thật của các thiền sinh. Dù là họ 
không thê tập trung theo cảnh đề mục của họ, thiền sinh tường thuật rằng họ có thê. Đây là 
không nói thật. Chân thật là pháp thiết yếu trong việc tu tập phát triển thiền và pháp. Nếu 
thiền sinh nói rõ những kinh nghiệm thiền của họ một cách chân thật, thì người thầy có thê 
cho lời hướng dẫn phù hợp để tiếp tục tu tập. Không có sự chân thật với người thầy thì không 
thể tiễn bộ. 

Cũng có một số người đã phạm vào một số lỗi mà không thú nhận về những lỗi đó. Đức Phật 
dạy chúng ta chân thật, nếu thiền sinh đã phạm vào những lỗi, làm sai hay phá những học 
giới, họ phải nên thú nhận những lỗi ấy với một người thầy và rồi xin nhận những học giới 
lại lần nữa. 

Nếu thiền sinh tiếp tục tu tập mà không chân thật, họ không thể được thành công trong tu tập 
thiền. Chân thật và thành khẩn là những chi phần cần thiết để tiến bộ trong thiền. Câu chuyện 
về Uruvelä sẽ làm cho bạn hiểu thêm về chỉ phần chân thật (asa/ha). 


Bạn có biết rừng Uruvelã! ở India hay chăng? Hoàng tử Siddhattha đã đi đến rừng Uruvelãä 
sau khi từ bỏ thê gian. Ý nghĩa của Uruvelã là chi? Uru nghĩa là cát, velã nghĩa là đường biên 
giới, ranh giới. Theo nghĩa của từ, Uruvelã là “đồng cát hay núi cát”. Nơi được tên gọi như 
vậy bởi vì có đống hay núi cát lớn. Làm sao núi ấy xuất hiện ở nơi đó? 

“AtIe kira anuppanne buddhe dasasahassakulaputta tapasapabbajjam paBbajiva. 
“Từ xa xưa, trước khi Đức Phật xuất hiện ở thế gian, một nhóm mười ngàn người đàn ông 
muốn từ bỏ thế gian và sông làm những người tu khổ hạnh”. 


Lê) 


Những người tu khô hạnh đó sau đó ở trong rừng này. Một ngày nọ, họ có một cuộc họp và 
cùng đạt được một thỏa thuận về việc tu tập: 

“kayakqammnavacikammini nãma paresampi paka{aãni honti, manokamma1m pana apakaƒa1n. 
Tasma yo Kamavitakkam vã byapaãdavitakkam vã vihimsavitakkam vã vitakketi, tassa qñño 
codako nãma nafthi; so aifanava aftãnam codefva paffaputena valikam ahariva imasmin 
thane aãkiratu, idamassa dandakammam.” 

“Những thân nghiệp và những khâu nghiệp được mọi người nhận ra, nhưng những ý nghiệp 
không được rõ với người khác. Khi những ý nghĩ về tham lam dục vọng (dục tầm), ý nghĩ 
về ác ý, sân hận (sân độc tầm) và ý nghĩ về sự tàn ác (ác hại tâm) xuất hiện trong tâm, không 
ai có thể khiễn trách, kêu ca hay nhắc nhở chúng ta. Cho nên, nếu những loại ý nghĩ này xuất 
hiện trong tâm của chúng ta, chúng ta nên tự khiển trách và nhắc nhở bản thân và hối lỗi, 
chúng ta nên lấy một ít cát bằng cách dùng một cái rỗ nhỏ làm băng lá và đặt nó ở một nơi 
nào đó”. 


1 Majjhima Nikãya, Mũlapannasa Atthakathã, Ooammavagga, Pãsarãsisuttavannana (Chú giải về Kinh khối cám dỗ, giải thích 
về ƯUruvei). 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 49 


Not long after the meeting, whenever those kinds of thoughts appeared 1n their minds, they 
brought a basket of sand to a certain place. Soon 1t grew to a very big heap of sand. A veritable 
sand mountain. Generations passed, peoples transformed this sand mountain Into a Pagoda 
(Cefiya) for veneration and called that place Uruvelä. 


By seeing your wrong bodhly or verbal action, others can remind you because 1t 1s ObvIous. 
But for mental actions, only those who possess øreat psychic abilities to read other”s mind 
(Paracittavjanana or Cefopariyañana) may see your unwholesome mentalitles. Generally, 
no one wIll see and complain you 1ƒ unwholesome thoughts appear In your mind. 


That story 1s a good example of honesty for our present time. If we have a similar agreement 
1n our monastery, for example, whenever unwholesome thoughts arise, we clean this room 
or that kuti, toilet, or meditation hall, then the monasftery w1ll probably become very clean 
within a short time. If we had the same agreement as 1n the story, our monastery might 
become a sand mountain within a short time. 


Those ascetics were very honest, whenever unwholesome thoughts appeared In their minds, 
they brought some sand to a certain place, so that 1t w1ll be obvIous for other people to see 
therr faults. They were very honest and sincere. They readily admitted their unwholesome 
thoughts and underwent the penance for themselves. Therefore, 1t will be rare for these kinds 
Of persons to commit bodily and verbal wrong actions. If they practice according to The 
Buddhaˆs Teachings, they can easily realize N/bbana. [f meditators w1sh to realize Nibbana, 
honesty and sincerity should be whole-heartedly observed. 


We also have one story in Myanmar. There was one famous Sayadaw who lived about two 
hundred years ago. Whenever the defilements appeared 1n his mind, he went to The Buddha 
statue and shouted, “Bhante, I have such kinds of defilements, please help me!” 


He dịd 1t again and again until the defilements did not dare to appear 1n his mind. Can you 
do that? Please do not do this in the Meditation Hall. Shouting will đisturb others and nobody 
wIll be able to medhitate. If you wish to do this, you can do 1t by yourself. If you do not want 
others to know, do 1t privately in a kut. 


Let us now study the factor of effort (wriy4). 


4. Wrriya (Efort) 

“Araddhaviriyo viharat akusalãnam dhammanam pahãanäaya kusalãänam dhammanam 
upasampadaya, thamava da|haparakkamo anikkhit\adhuro kusalesu dhammnesu. ” 

“He 1s provided with great effort for abandoning unwholesome qualities and acquiring 
wholesome qualities; he 1s strong, firm 1n exertion, not casting off the duty of cultivating 
wholesome qualities.” 


In order to cultivate medifation practice, meditators must try to cultivate only wholesome 
states and abandon any other things that causes the mind to accumulate unwholesome sfafes. 
This 1s necessary because the mind wIll assoclate with defilements. In order to do thịs, 
meditators need strong energy or effort. Meditators practice with the intention to full all 
ten pãramr until the realization of N/bbana. Nibbana cannot be realized without fulfilling all 
ten øarmï. If One does not realize N/bbang, 1t 1s IimpossIble to be free from all sufferings. 


50 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Không lâu sau cuộc họp, khi nào những loại ý nghĩ đó xuất hiện trong tâm của họ, họ mang 
một rô cát đến một nơi nào đó. Chắng lâu sau, nó tăng thành một đống cát rất lớn, như một 
núi cát thực thụ. Qua nhiều thế hệ, con người thay đổi núi cát này thành một cái tháp (Cefiya) 
đề tôn kính và gọi nơi đó là Uruvelä. 


Do nhận thấy rõ thân nghiệp và khâu nghiệp sai trái của bạn, người khác có thê nhắc nhở bạn 
vì nó bị nhận ra rõ. Nhưng đối với ý nghiệp, chỉ những ai có khả năng phi thường đọc tâm 
của người khác (Paracitavijjãänana hay Cefopariyañäna) có thê nhận ra những danh pháp 
bắt thiện của bạn. Thông thường, nêu những danh pháp bất thiện xuất hiện theo tâm bạn thì 
không ai sẽ nhận ra và khiến trách bạn. 


Câu chuyện đó là một ví dụ hay về sự chân thật cho thời hiện tại của chúng ta. Nếu chúng ta 
có một sự đồng thuận tương tợ trong tu viện của chúng ta, ví dụ, khi nào những ý nghĩ bắt 
thiện sinh khởi, chúng ta vệ sinh phòng này hay kuti, phòng vệ sinh hay thiền đường kia, thì 
tu viện có thể sẽ trở nên rất sạch trong một thời gian ngăn. Nếu chúng ta có cùng sự đồng 
thuận như trong câu chuyện, thì tu viện của chúng ta có thê trở thành một núi cát trong một 
thời gian ngăn. 

Những người tu khổ hạnh đó rất chân thật, khi nào những ý nghĩ bắt thiện xuất hiện trong 
tâm của họ, họ mang một ít cát đến một nơi nào đó với mục đích là nó sẽ được rõ ràng cho 
người khác nhận thấy rõ những sai lỗi của họ. Họ rất chân thật và thành khẩn. Họ sẵn sàng 
thú nhận những ý nghĩ bất thiện của họ và chịu hồi lỗi vì bản thân họ. Cho nên, đó sẽ là điều 
rất tốt cho những người phạm vào những loại thân và khâu nghiệp sai trái này. Nếu họ tu tập 
theo giáo pháp của Đức Phật, thì họ có thể dễ dàng biết rõ Nibbãna. Nếu thiền sinh mong 
muốn biết rõ Wibbãna thì Pháp chân thật và thành khẩn phải được tuân theo toàn tâm. 


Chúng tôi cũng có một câu chuyện ở Myanmar. Có một Sayadaw nổi tiếng khoảng hai trăm 
năm trước. Khi nào những phiền não xuất hiện trong tâm của vị ấy, vị ấy đi đến tượng Phật 
và thét: “Bhante, tôi có những loại phiền não như vậy, làm ơn giúp tôi!” 


Vị ấy làm như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi những phiền não không dám xuất hiện 
trong tâm của vị ấy. Bạn có thể làm như vậy hay chăng? Xin đừng làm điều này trong thiền 
đường. Thét lớn sẽ làm náo động người khác và không ai sẽ có thể thiền. Nếu bạn mong 
muốn làm điều này, thì bạn có thể thực hiện một mình. Nếu bạn không muốn người khác 
biết, thì làm riêng trong kuti. 


Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu chỉ phân tinh cần (v7i4). 


4. Viriya (Tỉnh cần) 


“Araddhavriyo viharati akusalãnam dhammanam pahãanäaya kusalanam dhammanam 
upasampadaya, thamava dalhaparakkamo amtkkhitadhuro kusalesu dhamumesu. ` 

“Vị ấy được chuẩn bị với sự tĩnh cân hết sức cho việc từ bỏ những pháp bắt thiện và đạt được 
những pháp thiện; vị ấy mạnh mẽ, vững vàng trong việc cô gắng, không bỏ rơi phận sự trau 
dổi những pháp thiện”. 


Đề chuyên tâm tu tập thiền, thiền sinh phải cố găng chỉ trau dồi những trạng thái thiện và từ 
bỏ bất cứ những pháp nào khác làm cho tâm chồng chất những trạng thái bất thiện. Đây là 
điều cần thiết vì tâm sẽ phối hợp với những phiền não. Để làm được điều này, thiền sinh cần 
nghị lực hay tinh cần mạnh mẽ. Thiền sinh tu tập với mục đích đáp ứng hoàn thành cả mười 
pháp tròn đủ (pãram?) cho đến khi biết rõ Nibbãna. Mibbana không: thê được thấy rõ một khi 
không hoàn thành cả mười pháp pãrđmi. Nếu bậc tu tiễn không thấy rõ Mibbäna, thì không 
thê được thoát khỏi tất cả khô. 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 51 


Meditators should not ø1ve up on practice. They should try hard to persevere. Gradually, 
concentration will become stronger and stronger. With enough concentration, meditators can 
practice 1nsight medhitation (W7passana). When someday the pãram7s mature, they wIll attain 
Nibbana like 1n the example of Venerable MahasTva Thera. 


The Story of. Venerable Mahasivatthera 


Venerable MahäsTva Thera! was a teacher of many monks. He taught meditation and The 
Buddhaˆs Teaching for a long time. Under his guidance, thirty thousand of his disciples 
attainned ArahantshIp. 


One day, one of his discIples emerged from Arahant fruition attainment (ArahafIa-Phala- 
Samapørfíi) and remembered his teacher reflecting: “[ have experlenced this kind of 
happIness, what about my teacher?” 


Wishing to know about his teacher”s attainment, he found that his teacher was still an 
ordinary person (pufhujJ7ana). 


“Oh, our teacher 1s a refuge for other people but not for himself. He only busied himself to 
teach but dịd not practice meditation. I should remind him.” 


Then he flew throuph the sky and went to h1s teacher”s place. Seeing his disciple, MahãsTva 
Thera Inquired the reason of the visit and the bhikkhu Informed that he wanted to listen to 
the đhammna from hs teacher. 


The disciple requested: “Bhante, [ want to receIve the đhamưna from you.” 

Venerable Mahas1va answered: “You don't have a chance to listen to The đhamưmna from me.” 
(Disciple): “Bhante, when you go to the hall, [ w1ll ask you a question” 

(Venerable Mahasrva): “When I arrive there, other people wIll ask me questlons. ” 


(DIisciple): “Bhante, when you go to the village for alms foods, I will ask you a question on 
the way.” 


(Venerable Mahasrva): “When I go for alms food, many bhikkhus will ask questions, I do 
not have time to answer your quesfion.” 


To which the disciple replied: 

“Antaramagse, bhamte, bhojanasalavam bhaHakiccapariyosane, bhamte, dđivafthane, 
padadhovanakale, mukhadhovanakdale, bhanteti? Tada añfe pucchaHmi. ” 

“Bhante, may I ask you a question on the way to monastery? Bhante may [ ask at the dining 
hall, after you finish eating when you are at your kuti, when you wash your feet, or Bhante 
when you wash your face?” 


Venerable MahãsTva answered: 
“*“Fhere 1s no free time to answer your quesfion.” 


In this way the bhikkhu inquired through his teacherˆs entire time table but Mahasiva Thera 
gave the same kind ofanswer, “Avuso, after this and until dawn time, many people wIll ask 
me many questions, I do not have time.” FInally, the disciple straight forwardly said to his 
teacher: 


1 Digha Nikãya, Mahãvagga-Atthakathã, Sakkapañhasuttavannanä, 
`Mahãäsivattheravatthu” (The story of Venerable MahäsIva). 


52 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Thiền sinh không nên từ bỏ tu tập. Họ nên hết sức cố găng kiên trì. Dần dần, định sẽ trở nên 
mạnh hơn và mạnh hơn. Với định đủ mức, thiền sinh có thể tu tập tuệ quán (vi2assanä). Khi 
một ngày nào đó pháp pãrzmï tròn đủ, họ sẽ đạt Nibbãna như trong ví dụ về Tôn giả 
MahasIva. 


Tôn giả MahäsTva Thera! từng là thầy của, nhiều Tăng sĩ, vị ấy dạy thiền và Phật pháp trong 
thời gian dài. Dưới sự hướng dẫn của vị ấy, ba mươi ngàn học trò của vị ấy đạt Ứng cúng 
(Arahant). 


Một ngày nọ, một trong số học trò của vị ấy nhập vào thiền quả Ứng cúng (Arahatia-Phala- 
Sgmapaffi) và nhớ xem xét về thây của vị ây: “Fa có kinh nghiệm loại hạnh phúc này, còn 
thây của ta thì sao?” 

Mong biết về sự chứng đạt của thầy vị ấy, vị ấy đã thấy răng thầy của mình vẫn là một người 
phàm (puthuJJana). 

“Ô, thầy của chúng ta là một nơi nương tựa cho người khác nhưng không cho bản thân. Vị 
ây bận dạy mà không tu tập thiên. Ta nên nhắc nhở thây.” 

Rồi vị ấy bay xuyên qua bầu trời và đến nơi của thầy mình. Gặp học trò của vị Ấy, Tôn giả 


Mahasiva Thera hỏi thăm lý do của việc thăm viêng và vị Bhikkhu nói cho biết rằng vị ấy 
muốn nghe pháp (đhamzna) từ thầy của mình. 


Học trò thỉnh cầu thầy: “Bhante, tôi muốn tiếp thu pháp từ Ngài”. 

Tôn giả Mahäsiva trả lời: “Ông không có cơ hội nghe pháp từ tôi”. 

(Học trò): “Bhante, khi Ngài đi đến giảng đường, tôi sẽ hỏi Ngài một câu hỏi”. 

(Tôn giả Mahäsiva): “Khi tôi đến đó, người khác sẽ hỏi tôi những câu hỏi”. 

(Học trò): '“Bhante, khi Ngài trên đường đi vào làng để khất thực, tôi sẽ hỏi Ngài một câu 
hỏi”. 

(Tôn giả Mahãsïva): “Khi tôi đi khát thực, nhiều Bhikkhu sẽ hỏi, tôi không có thời gian để 
trả lời câu hỏi của ông”. 

Người học trò đáp lại: 

“Antaramagse, bhamte, bhojanasalavam bhaftakiccapariyosane, bhamte, dđivafthane, 
padadhovanakdle, mukhadhovanakdle, bhanteti? Tada aqññe pucchamHifi. ” 

“Bhante, tôi có được phép hỏi Ngài một câu hỏi trên đường đên tu viện hay chăng? Bhante, 
tôi có được phép hỏi Ngài tại nhà ăn, sau khi Ngài ăn xong, khi Ngài ở kutl, khi ngài rửa bàn 
chân, hay khi Bhante rửa mặt hay chăng?” 

Tôn giả Mahasrva trả lời: 

“Không có thời gian trông đê trả lời câu hỏi của ông”. 

Bằng cách này, Bhikkhu tìm hiểu suốt cả bảng thời gian của thầy vị ấy nhưng Tôn giả 
MahasIva đã cho cùng loại câu trả lời: “Avuso, sau đây cho đên tôi, nhiêu người sẽ hỏi tôi 
nhiêu câu hỏi, tôi không có thời gian”. Cuôi cùng, người học trò nói thăng thăn với thây của 
VIây: 


1 Digha Nikãya, Mahävagga-Atthakathä, Sakkapañhasuttavannanãä, `'Mahãsivattheravatthu (Câu chuyện về Tôn giả Mahãsiva). 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 53 


“Bhame, nanu mukham dhoviva senasanam pavisiva tftayo caftlaro pallanke usumam 
gaảhapewa yonisomanasikarte kammam karonanam okasakalena bhavitabbam siya, 
maranakhanampi na labhissatha, bhante, phalakasadisatha bhante parassa avassayo 
hotha, aftano bhavitutn na sakkotha, na me tumhakam qnumodanaya datthoti ” ãkãse 
MuDpafifva agamđsĩ. 

“Bhante after washing your face, sitting at your kuti, you should meditate three or four times. 
If you are too busy, how can you be prepared for your death? Oh, you are a refuge for other 
people, but not for yourself. I[ did not come here to ask you a quesfion.” 


After those words he flew away 1n the sky. 


Then Mahasiva Thera thought to himself, “Oh, my disciple came here, not to ask a question, 
but to remind me to have sense of urgency.” He continued his teaching that night. After all 
his disciples went back at dawn time, he followed them to the forest to practice meditation 
and nobody noticed him. 

Thero kira “1nadisassa arahatftarn nãma kim, dvihatiheneva paãDuifva paccägđ1nissam1. ` 
The Thera thought, “I am the teacher of many Arahants, I am a very knowledgeable person, 
within two or three days I wIll attain Arahantship. After attainng Arahantship I will go back 
to teach my discIples agaIn.” 


, 


But after two or three days, he could not attainn Arahantship. Then he thought, “I need to 
confinue practicing for one month, or two months.” 


Then again, his pre-determined time passed and yet he did not attain any high attainments. 
He determined again, “I will do visuddhi-pavaranal after vassa.” Then he practiced 
meditation diligently but at the end of yassz he could not achieve anything. Much sadness 
arose 1n him and he wept much. 


When practicing medifation, you wIsh to attain N/bbana. But you may not yet have aftained 
Nibbana even though you have practiced meditation diligently. In sụch cases, you may øet 
sad, đisappointed and cry because of not attaining Mib5ana. Ít 1s alright, even Venerable 
Mahas1va cried. Some people say “such kind of tears are medicine”. But please do not stop 
practicing after crying. You should continue to practice diligently like Venerable Mahasiva. 


Venerable Mahastva thought, “I will attain Arahantship 1n the next yzssđ.” But still he could 
not achieve anything after the second yassz and he cried agaIn. He tried for twenty-nine years 
again and aganm 1n this way. He practiced very hard and decided not to lie down since the 
second vassa. Even thouph he did not reach his goal of achieving Arahantship according to 
his plans, he never stopped his practice. Such kind of effort is called 4raddha viữiya. This 
effort 1s a necessary factor to be developed for meditation practice. 


Then 1n his thirtileth practicing year before the yzssơ ended, he cried agaIn thinking, “Maybe 
1n this life 1t 1s impossible for me to realize N/bbana with this body.” 


Then more tears poured from his eyes. Nearby one female Deva (DevI) also wept. When 
Venerable Mahasrva heard the sound, he approached and asked the Devi: 

“Ko ettha rodas1?” - “Who 1s crying there? 

“Aham, bhante, devadh1z.” - “l?m a Devi who stays near here.” 


1 Pure invitation by Arahant. 


54 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


“Bhame, nanu mukham dhoviva senasanam pavisiva tftayo caftlaro pallanke usumam 
gaảhapewa yonisomanasikare kammam karonanam okasakalena bhavitabbam sia, 
maranakhanampi na labhissatha, bhante, phalakasadisatha bhante parassa avassayo 
hotha, aftano bhavitutn na sakkotha, na me tumhakam qnumodanaya datthoti ” ãkãse 
MuDpafifva agamđsĩ. 

“Bhante, sau khi rửa mặt, ngồi ở kuti của Ngài, Ngài nên thiền ba hay bốn lần. Nếu Ngài quá 
bận, làm sao Ngài có thê chuẩn bị cho sự chết của Ngài? Ô, Ngài là nơi nương tựa cho những 
người khác, nhưng không cho chính Ngài. Tôi không đến đây để hỏi Ngài một câu hỏi”. 


Sau khi nói như vậy, vị ấy bay mất trong bầu trời. 


Rồi Tôn giả Mahasiva Thera nghĩ đến bản thân: “Ô, học trò của ta đến đây không hỏi câu 
hỏi, mà nhắc nhở ta có cảm giác gâp rút”. Tôn giả tiếp tục việc dạy của Ngài vào tối hôm đó. 
Sau khi tất cả học trò của Ngài trở về vào đêm, Ngài đã theo họ đến một khu rừng để tu tập 
thiền và không ai nhận ra ông ây. 

Thero kira “madisassa arahattam nama kừn, dvihatheneva pãpunitva paccägamissämi. 
Trưởng lão nghĩ: “Ta là thầy của nhiều vị Ứng cúng (Araham), ta là người rất am hiểu, trong 
vòng hai hay ba ngày ta sẽ đạt đến Ứng cúng (Araham). Sau khi đạt đến Ứng cúng (Araham?), 
ta sẽ trở lại dạy học trò của ta”. 


Lê) 


Nhưng sau hai hay ba ngày, vị ấy không thê đạt đến Ứng cúng (Arahzm). Rồi vị ấy nghĩ: 
“Ta cần tiếp tục tu tập trong thời gian một hay hai tháng”. 


Rồi lần nữa, thời gian định trước của vị ấy đã qua và vị ấy chưa đạt đến sự chứng đắc pháp 
cao nào. Lần nữa vị ấy kiên quyết: “Ta sẽ làm wisuddhi- -pavärana! sau an cư mùa mưa 
(vassa)”. Rồi vị ấy tu tập thiền siêng năng nhưng vào lúc cuôi an cư mùa mưa (vassđ) VỊ ây 
không thể hoàn thành bất cứ điều øì. Sự buồn bã lớn đã sanh với vị ấy Và VỊ ây đã khóc thật 
nhiều. 

Khi tu tập thiền, bạn mong muốn đạt đến Mibbãna. Nhưng bạn có thê chưa đạt đến Mibbäna 
mặc dù bạn đã siêng năng tu tập thiền. Trong những trường hợp này, bạn có thể buồn, thất 
vọng và khóc do không đạt được Mibbãna. Đó là điều tốt, dù Tôn giả Mahãsĩva đã khóc. Một 
sô người nói “loại nước mắt như vậy là liều thuốc”. Nhưng xin đừng ngưng tu tập sau khi 
khóc. Bạn nên tiếp tục siêng năng tu tập như Tôn giả Mahasiva. 


Tôn giả MahäsTva nghĩ: “Tôi sẽ đạt đến Ứng cúng (Araham) vào lần an cư mùa mưa (yassa) 
kế”. Nhưng vị ấy vân không thê đạt được gì sau lần an cư mùa mưa thứ hai và vị ấy lần nữa 
đã khóc. VỊ â ấy cô găng, hai mươi chín năm lặp đi lặp lại nhiều lần theo cách này. Vị ấy đã tu 
tập rất tích cực và quyết định không nằm xuống từ lần an cư mùa mưa (vassa) thứ hai. Dù 
vậy, vị ấy đã không với tới mục tiêu đạt được Arahant theo kế hoạch của mình, VỊ ây không 
bao giờ ngưng việc tu tập của mình. Loại tinh cần như vậy được gọi là “chuyên cần hay hết 
sức tinh cần" (Ãzaddha viriya). Tình cần này là một chi phần cần được phát triển để tu tập 
thiền. 

Kế đến trong năm tu tập thứ ba mươi của vị ấy trước khi kết thúc an cư mùa mưa (vassa), 
lần nữa vị ấy đã khóc và nghĩ: “Có thể trong kiếp sống này, với thân này tôi không thê thấy 
rõ Nibband'. 

Rồi lệ càng tuôn ra từ mắt của vị ấy. Cách đó không xa, một vị thiên nữ (Dev?) cũng rơi lệ. 
Khi Tôn giả Mahãsĩva nghe được âm thanh đó, vị ấy đã đến hỏi thiên nữ (Ðev?: 

“Ko ettha rodasi?”- “A1 đang khóc ở đó?” 

“Aham, bhante, devadhira. ”- “Tôi là một thiên nữ (Dev?) ở gần đây.” 


1 Thỉnh mời thanh tịnh bởi Arahant. 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 55 


“Kasma rodas1?” - “Why are you crying?” 

“Rodamanena mageaphalamn nibbaftH<dm, tena qahampL ekam dve maggaphalani 
nibbaftessamifi rodami, bhante. ” 

“By cryIng, one can aftan Path-Fruition and N/5baãna. So, Ï am crying 1n order to attain 
Path-Fruiton and N¡/b5ana.” 

Venerable Mahasrva thought to himself, “Oh Mahastva, even this devi makes fun of you, 
you should be ashamed.” 


Thereafter, he continued hIs ƒ7nassana practice dilipgently and achieved Arahantship that 
year. 


His thirty thousand disciples came to know about therr teacher”s Arahantship attainment and 
came to pay respect and wash his feet. Sakka, the king of the devas, also found out about th1s 
news. He thoupht, “The Great monk Venerable MahasIva has attaned Arahantship. AlI his 
đisciples want to wash hs feet. I have no chance to get close to him. I will ask my w1fe Devi 
Sujã to accompany me so that I have a chance to wash Venerable MahasTvas feet. It 1s not 
easy to get close to Venerable MahasTva 1f I come alone.” 


Then he went with his wife Devi SuJäã to pay respect to Venerable Mahãsrva. 


Sakka asked SuJä to pass through the whole BhikkhUu Sazsha while he was sayIng “Bhantes, 
please move aside, there 1s a woman here.” All the Arahants moved away because 1f 1S not 
proper for a bhikkhu to touch women. Finally, Sakka got the chance to reach Venerable 
MahasIva. Then he said, 


“Bhante, I would like to wash your feet.” 


“Kosiya (Sakka), for thirty years I have not washed these feet. The smell 1s very loathsome, 
the devas cannot stand the smell of human beings even from one hundred yoJanas away. How 
can you wash my feet?” 


That 1s why the highest Deva [not lower Deva] do not want to approach human beinøs, 
because they can smell human beIngs from one hundred yoJanas away. 


Then Sakka answer, “Bhante, your Š77⁄2 1s very pure. The fragrance of the S772 1s the highest 
fragrance 1n the world. There 1s nothing superior than the fragrance of 57⁄2. Bhante, please 
let me wash your feet,” and Sakka washed Venerable Mahasrva”s feet. 


Venerable Mahasrva never stopped his practice. In the beginning, he only w1shed to practice 
a few days and then go back to his place. But results did not happen according to what he 
wIshed. So, he continued to practice for one, two, three and up to thirty vassas, all the while 
making continuous effort to realize ArahantshIp. 


How many years have you practiced here? When wIll you go back to your own country? lt 
must be after realizing N/bbana, after reaching the attainment of Arahantship. If one has this 
kind of v7ziza, then one can attain N/bbana. You should practice as much as you can without 
stopping until the realizatlon of M/bbana. You must develop this kind of viữya. 


We have another example of viziya 1n the story of the Sưmaa Devaputta. 


56 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


“Kasma rodas¡i? ” - ““Fại sao ngươi khóc?” 

“Rodamanena mageaphalamn nibbaffH<dm, tena dahampL ekam dve maggaphalani 
nibbafttessamiti rodami, Phan1e. ” 

“Bởi do khóc, bậc tu tiễn có thể đạt đến Đạo-Quả và Mibbãna. Vì vậy, tôi khóc đề đạt đến 
Đạo-Quả và N¡ibbanađ”. 


Tôn giả Mahäsĩva tự nghĩ: “Ò, MahäsTva, ngay cả thiên nữ (Ðev?) này cũng chế nhạo ngươi, 
ngươi nên hô thẹn”. 


Sau đó, vị ấy tiếp tục siêng năng tu tập pháp quán (vipassan3) và đã hoàn thành Ứng cúng 
(Arahan?) trong năm ây. 


Ba mươi ngàn học trò của vị ấy đến để biết về sự chứng đạt Arahant của người thầy, bày tỏ 
lòng tôn kính và rửa bàn chân của Ngài. Sakka, vua của chư thiên (đeya) cũng biết được tin 
này, vị ấy nghĩ: “Đại Tôn giả Mahäsiva đạt được Arahant. Tất cả học trò của vị ấy muốn rửa 
chân của vị ấy. Ta không có cơ hội đến gần vị ấy. Ta sẽ hỏi vợ của ta, thiên nữ Devĩ Suja đi 
cùng ta để ta có cơ hội rửa chân của ngài MahäsTva. Nếu ta đi một mình thì không dễ đến 
sân ngài Mahãsĩva ”. 

Rồi vị ấy đi với vợ, thiên nữ Devĩ Sujã của vị ấy để bày tỏ lòng tôn kính Tôn giả MahäsTva. 
Sakka yêu cầu Sujã đi lên qua toàn bộ chư Tăng (Bhikkhu Sangha) trong Khi vị ấy nói 
“Phante, xin xê dịch sang một bên, ở đây có một người nữ”. Tất cả chư Arahant xê dịch ra 
vì chạm người nữ là điều không thích hợp. Cuối cùng, Sakka có cơ hội được đến gần tôn giả 
MahãsTva. Rồi vị ấy nói: 


“Bhante, Tôi muốn rửa chân của Ngài”. 


“Kosiya (Sakka), trong ba mươi năm tôi không có rửa chân. Mùi rất phê tởm, chư thiên 
(deva) không thể chịu nổi mùi của chúng sanh nhân loại dù cách xa 100 yojana. Làm sao ông 
có thể rửa bàn chân của tôi?” 


Đó là (lý do) vì sao chư thiên (đeva) cao nhất [không phải chư thiên thấp hơn] không muỗn 
đến gần chúng sanh nhân loại, vì họ có thể ngửi mùi của chúng sanh nhân loại cách xa một 
trăm yoJana. 


Rồi Sakka đáp: “Bhante, Giới (51/4) của Ngài rất thanh tịnh. Hương của Sï/z là hương cao 
nhât trong thê gian. Không có pháp nào cao hơn hương của S2. Bhante, xin hãy đê tôi rửa 
chân của Ngài,” và Sakka đã rửa chân của Tôn giả Mahaãsrva. 


Tôn giả Mahäsiva không bao giờ ngưng việc tu tập của vị ấy. Lúc bắt đầu, vị ấy chỉ mong 
muốn tu tập một vài ngày và rồi trở lại nơi của vị ây. Nhưng kết quả không xảy ra theo những 
gì vị ấy mong muốn. Vì vậy, vị ấy tiếp tục tu tập trong thời gian một, hai, ba và cho đến ba 
mươi an cư mùa mưa (vassz), suốt thời gian liên tục cô gắng để đạt Arahant. 

Bạn đã tu tập ở đây bao nhiêu năm? Khi nào bạn sẽ trở về quốc gia của bạn? Nó phải là sau 
khi thấy rõ Nibbäna. sau khi vươn tới đạt Arahant. Nếu bậc tu tiễn có loại tỉnh cần (vưriya) 
này, thì bậc tu tiến có thê đạt Mibbana. Bạn nên tu tập càng nhiều càng tốt không ngưng nghỉ 
cho đến khi biết rõ Nibbãna. Bạn phải phát triển loại tỉnh cần (v7riyøz) này. 


Chúng tôi có ví dụ khác về sự tính cân (virja) trong câu chuyện của Sœmana Devaputta. 


Essential Factors For Meditaion Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 57 


The Story of Samana Devapufta 


Samana Devaputtal, samana means bhikkhu, devaputta means male đeva. Before he was 
reborn as a đeva, he was a bhikkhu In his previous life. As a bhikkhu he diligently practiced 
meditation to realize Nibbana. Before he could attain N/bbana, he passed away while sitting 
in meditation posture because of some disease. He was Immediately reborn as a đeva. As a 
result of his kamưna, a big manslon and one thousand devis were walting for him and 
surrounded him when he took rebirth as a đeva. 


After the bhikkhu was reborn as a đeva, he was still sitting 1n meditation with his eyes closed 
and did not notice he had died. Devas are beings whose birth 1s by spontaneously arising and 
not by a motherˆ”s womb. Growrng 1n the mother”s womb for nine months 1s not necessary. 
He thought he was still a bhikkhu who was meditating. His appearance automatically looked 
like a twenty or twenty-five years old man. And such male devas wIll have many female 
devis who wIll serve him. Because he continued meditating, all the female devis realized that 
maybe this đeva was a bhikkhu 1n his previous life. So, they tried to awake hìm from 
meditation by making different noIses. 


Sưmana Devaputta thought, “What kind of female devotees have come to our monastery? 
Why are they so noIsy? It 1s shameful.” 


Therefore, he opened his eyes and told the devis around him, “Why are all of you here? I am 
practicing meditation now.” 


Then he closed his eyes again. They brought a mirror before him and showed him his new 
appearance to make him understand. When he realized that he was reborn a male đeva. He 
became very disappointed. 


He said, “I practiced meditation for the realization of N/bbana, not wIth 1ntention to be reborn 
as a deva.” 


It1s very lucky to take rebirth as a human being because humans can avoid sensual pleasures. 
But It 1s very difficult to avoid sensual pleasures 1n the đeva realms. There 1s no place to hide 
from the enJoyment of sensual pleasures and no opportumty to see old age, sickness, and 
death. Therefore, 1t 1s difficult and rare to arouse the sense of urgency (sưvega). Ït 1s Very 
easy fo see a dead person 1n our human realm. People can go to the hospital or cemetery. You 
can also easily see the burning of dead bodIies 1n our realm. 


Sưmana Devaputta understood all these conditions. He thought, “I should go to see The 
Buddha and listen to HIs đharmưmna before I break my morality (abrahmacariya sĩ1a).” 


So, he urgently went to see the Buddha In the human realm and listened a discourse from the 
Buddha. He became a So/ãpanna at the end of the discourse and went back to h1s đeva realm. 
He does not need to worry about rebirth in woeful states as a Sof-panna. And can enJoy both 
sensual pleasures and đharmma happiness. 


These are examples for the factor of W7ziya. In this way, they never stop their practice until 
they realize Mibbana. Vrriya 15 a necessary factor for the practice of medhitation. 


1 Samyutta Nikãya, Sagäthãvagga, Devatäsamyutta, Adittavagga, `'Accharãsuttavannanä' (Commentary on Accharä sutta). 


58 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Câu Chuyện Về Samana Devapufta 
Samana Devaputta!, samana nghĩa là bhikkhu, Devaputta nghĩa là vị trời (đeva) nam. Trước 
khi ông ấy tái tục làm một vị trời (đeva), ông ấy từng là một vị Bhikkhu ở kiếp sống trước 
của mình. Là một Bhikkhu, vị ấy siêng năng tu tập thiền để thấy rõ Mibbãna. vị ấy qua đời 
khi trong tư thế đang ngồi thiền do một số bệnh. Ngay lập tức, vị ấy được tái tục làm một vị 
trời (đeva). Do quả của nghiệp (kamma) của vị ây, một lâu đài lớn và một ngàn vị trời nữ 
(dev?) đang chờ vị ấy và vây quanh vị ấy khi vị ấy tái tục làm một vị trời (đeva). 


Sau khi vị bhikkhu được tái tục làm một vị trời (đeva), VỊ ây vẫn ngôi trong thiền với đôi mắt 
khép và không nhận ra vị ấy đã tử. Chư thiên là những người sanh bằng hóa sanh và không 
qua tử cung của người mẹ. Không cần lớn lên trong tử cung của người mẹ trong thời gian 
chín tháng. VỊ â ấy nghĩ vị ấy vẫn là một bhikkhu đang ngồi thiền. Sự xuất hiện của vị ấy tự 
động giông như một người nam hai mươi hay hai mươi lãm tuôi. Và những thiên nam (đeva) 
như vậy sẽ có nhiều chư thiên nữ (đev?) phục vụ. Vì vị ấy tiếp tục thiền, tất cả thiên nữ (đew:) 
nhận thấy rằng có thể vị thiên nam (đeva) này từng là một bhikkhu ở kiếp sống trước của vị 
ấy. Vì vậy, họ cô găng đánh thức vị ấy khỏi thiền băng cách gây ra những tiếng ồn khác nhau. 


Sgmana Devaputta nghĩ: “Loại cận sự nữ gì đến tu viện của ta? Tại sao họ quá ồn ào? Thật 
xấu hồ”. 


Cho nên, vị ây mở mắt và nói với chư thiên nữ quanh vị ây: “Tại sao tât cả các vị ở đây? Bây 
ø1ờ tôi đang tu tập thiên”. 

Rôi vị ây khép mắt lại lân nữa. Họ mang một miêng gương đê trước vị ây và chỉ cho vị ây 
diện mạo mới của mình đê làm cho vị ây hiệu. Khi vị ây hiệu rõ răng mình đã tái tục làm 
một thiên nam (đev4). VỊ ây trở nên rât thât vọng. 


Vị ấy nói: “Tôi đã tu tập thiền để thấy rõ Nibbãna, không có chủ ý đề được tái tục làm một 
thiên nam (đeva)”. 


Điều thật may mắn tái tục làm một người nhân loại vì người nhân loại có thê tránh những 
tham dục. Nhưng nó rất khó đề tránh những tham dục ở cõi trời (đeva). Không có nơi nào để 
trốn khỏi việc hưởng tham dục và không có cơ hội để thấy già, "bệnh, và chết. Cho nên, nó 
rất khó và ít có gợi cảm giác gấp rút (samvega — động tâm). Nó rất dễ để thây một người chết 
ở cõi nhân loại của chúng ta. Người có thê đi đến bệnh viện hay nghĩa địa. Bạn cũng có thê 
dễ dàng thấy thiêu xác chết ở cõi của chúng ta. 


Samana Devaputta hiểu tất cả những duyên này. Vị ấy nghĩ: “Tôi nên đi gặp đức Phật và 
nghe Pháp (dhamma) của Ngài trước khi tôi phá giới của tôi (a5rahmacariya sila)”. 


Vì vậy, vị ấy gấp rút đi gặp đức Phật ở cõi nhân loại và nghe một thời thuyết pháp từ Đức 
Phật. Vị ấy trở thành một bậc Nhập lưu (Sø/ãpamna) vào cuối thời thuyết và đi trở về cõi trời 
của mình. Là một bậc Nhập lưu (So/ãpamna). vị ấy không cần lo về việc tái tục ở những cõi 
khổ. Và có thê hưởng cả hai dục lạc và pháp hý. 


Đây là những ví dụ về chi “tinh cần? (v7zijzz). Theo cách này, họ không bao giờ ngưng việc 
tu tập của họ cho đến khi họ biết rõ M/bbãna. “Tinh cần" (v7riza) là một chỉ phần cần thiết 
cho việc tu tập thiền. 


1 Samyutta Nikãya, Sagãäthãvagga, Devatäsatmyutta, Adittavagga, `Accharäsuttavannanã' (Chú Giài Accharã suita). 


Essential Factors For Meditaion Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 59 


5. Pañna (Wisdom) 

“Pañnava hoti, udayatthagaminiya paññaya samannagato ariyaya nibbedhikaya samma 
dukkhakkhayagaminiyä `. 

“He 1s wise; he possesses the wIsdom that discerns arIsing and passing away, which 1s noble 
and penetrative and leads to the complete destruction of suffering.” 


Your minds should always assoclate with wisdom. All defilements will associate with the 
mind 1f the mind does not assoclate with wisdom. The factor of paØñña refers especlally to 
the 1nsight knowledge of arising and passing away of mentality-materiality and thelr causes 
(Udayabbaya-Ñãna), in this case as padhãniyanga. 


In order to attain Udayabbaya-Ñaãna according to The Buddha°s teaching, you should 
practice the trainings of morality, concentration and wisdom (51⁄2 Sikkha, Samadhi Sikkha 
and Pañna Sikkha) step-by-step. In this way, S72 wIll support concenftration; with enough 
concenfration 1t wIll support you to discern menfality-materiality and their causes. Then you 
can confinue to gradually practice insight meditation up to Udayabbaya-Ñãna stage. In this 
stage, 1t can be said that meditators have the factor of Paññna. 

For to the factor of wisdom, I would like to relate the story of Venerable Sãriputta and 
Venerable Moggalläna, taken from dhamma-paada.! 


The Wisdom of Venerable Sariputta and Venerable Maha Mogseallana 


In the year of the Buddha”s enlightenment, The Buddha went to Migadäya and enter huge 
Deer Park called lsipatana near Baranasr City. There He delivered the Sermon of 
DhammacaRkkappavafanasutana (The dhamma-Wheel Setting-innMoton) to Pañca- 
Vagsiya (Group of Five) Bhikkhus. The five bhikkhus were Venerable Kondañña, Venerable 
Vappa, Venerable Bhaddiya, Venerable Mahazima and Venerable Assajli. And they all 
became Arahants after The Buddha expounded the Anaffalakkhanasufamm (The Non-self 
characterIstIc). 

On the full moon day of Phussa, The Buddha arrived at RãJagaha. At that time, SañJaya, the 
øreat teacher of the wandering ascetics, was residing with two hundred and fifty followers. 
During this period, the wandering ascetics Upatissa and Kolita (The Buddhaˆs future Chief 
Disciples Venerable Sãriputta and Venerable Maha Mogøgallana) happened to be training 
under SañJjaya In the ascetic practices. Since childhood Ủpatissa and Kolita were friends. 
Upon completing SañJaya”s training course within two or three days, they found SañJaya”s 
doctrine not to have any profound element of the Deathless Nibbana. Then they retraced theIr 
steps and returned to the1r own homes. Before they separated, Upatissa said to Kölita, “Friend 
Kölita, whichever of us first attain the Deathless 1s to Inform the other.” Having made this 
aøreement, they separated. 


After a fortnipht, on the first waxing moon of Mapha, Upatissa met the Arahat AssajI, 
UpatIssa said to him: 

“Bhante, your faculties are calm and serene, your complexion clean and clear. Bhante, for 
whose sake did you retire from the world? And who 1s your teacher? And whose doctrine do 
you profess?” 


Venerable AssajI reply: 
“Brother, Ï am a mere novice; 1t *s not been long since I become a monk. I only recently 
approached The Buddhaˆs doctrine and discipline.” 


1 Khuddakanikãya, Dhammapada-Atthakathã, Yamakavagga, `Sãriputtattheravatthu' (Commentary on Verses 11 and 12, about 
The Story of Venerable Sãriputta). 


60 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


5. Pañña (Trí) 

“Pañnava hoti, udayatthagaminiya paññaya samannagato ariyaya nibbedhikaya samma 
dukkhakkhayagaminiya ”. 

“Vị ấy là bậc trí, vị ây có trí quan sát theo sự sanh và diệt, là bậc Thánh, thấu suốt và đưa 
đến trừ tiệt khổ”. 

Tâm bạn phải luôn phối hợp với “trí hay tuệ” (pañña). Tất cả phiền não sẽ phối hợp với tâm 
nếu tâm không phối hợp với trí (pañn4). Chỉ panfña đặc biệt nói đến tuệ quán về sự sanh và 
diệt của danh-sắc và những nhân của chúng (sanh diệt tiến thoái tuệ - „dayabbaya-ñãna). 
trong trường hợp này là “chi phần tinh cần? (pađhãniyanga). 


Đề đạt đến “tiễn thoái tuệ” (udayabbaya-ñana) theo Phật pháp, bạn nên từng bước tu tập 
“giới, định và tuệ học" (s14 sikkha, samadhi sikkha và pañña sikkha). Theo cách này, giới sẽ 
ủng hộ định; với định đầy đủ, định này sẽ ủng hộ bạn quan sát theo danh sắc và những nhân 
của chúng. Rồi bạn có thể tiếp tục dần tu tập thiền quán cho đến “tiến thoái tuệ” (udayabbaya- 
ñãna). Ở giai đoạn này có thê nói răng, thiền sinh có chi phần của “trí hay tuệ” (paññä). 

Về chi phần của “trí hay tuệ” (pañña), tôi muốn kể lại câu chuyện về Tôn giả Sãriputta và 
Tôn giả Mogsalläna, trích từ đhamưna-pada'!. 


Trí Tuệ Của Tôn giả Saripulta và Tôn giả Maha Moggallana 
Vào năm Đức Phật giác ngộ, Đức Phật đi đến Migadãya và vào vườn nai to lớn, gọi là 
Isipatana gần thành phố Barãnasï. Ở đó, Ngài khai thuyết về Kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakkappavattanasuttarn) đến nhóm năm bhikkhu. Năm bhikkhu là Tôn giả 
Kondañña, Tôn giả Vappa, Tôn giả Bhaddiya, Tôn giả Mahãnzzna và Tôn giả Assaji. Và tất 
cả họ trở thành bậc Ứng cúng (Araham) sau khi Đức Phật thuyết Kinh Vô Ngã Tướng 
(Anattalakkhanasuftam). 


Vào một ngày trăng tròn của tháng Phussa, Đức Phật đến Rãjagaha. Khi ấy, Sañjaya là thầy 
của những người tu khổ hạnh sai hướng, đang trú với hai trăm năm mươi tín đồ. Trong giai 
đoạn này, những người tu khổ hạnh sai hướng Upatissa và Kolita (những học trò đứng đầu 
sau này của Đức Phật, Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Mahã Moggallana) được Sañjaya huấn 
luyện tu tập theo khổ hạnh. Từ thời thơ ấu, Upatissa và Kolita là bạn. Lúc hoàn thành khóa 
luyện tập của Sañjaya trong hai hay ba ngày, họ đã thấy học thuyết của Sañjaya không có 
yếu tô sâu sắc của Nibbãna bất tử. Rồi họ thoái lui và trở về nhà của họ. Trước khi họ tách 
ra, Upatissa nói với Kolita: “Bạn Kolita, bất cứ người nảo trong chúng ta đạt đến bắt tử trước 
thì báo tin cho người kia biết”. Sau khi đã thỏa thuận, họ tách ra. 


Sau mười lăm ngày, vào trăng tròn đầu tiên của Mãgha, Upatissa gặp Arahat Assaji, Upatissa 
nói với vị ấy: 

“Bhante, các quyền (indriya) của Ngài yên tịnh và trong sáng, nước da của Ngài đẹp và sáng. 
Bhante, vì lợi ích của ai mà Ngài từ bỏ thế gian? Và ai là thầy của Ngài? Và Ngài hành theo 
giáo lý của a1?” 

Tôn giả AssajI đáp: 

“Anh bạn, tôi chỉ là một người mới tu không lâu từ khi tôi trở thành một tu sĩ. Tôi chỉ tiếp 
xúc pháp và luật của Đức Phật không lâu”. 


Ý Khuddakanikãya, Dhammapada-Atthakathã, Yamakavagga, `Sãriputtattheravatthu” (Chú giải bài kệ số 11 and 12, về câu 
chuyện của Tôn giả Sãriputta). 


Essemtial Factors For Meditation Practice - Sayadaw ÙU. Kumarabhivamsa 61 


Said the ascetic, [ am patissa; say much or little according to your ability; I will understand 
the meaning 1n a hundred or a thousand ways.” Then Venerable Assaji gIve the followIng 
stanza to UpatIssa: 

“Ye dhamma hetuppabhava, 

tesam hetuun Tathaãgato aha, 

Tesañ ca yo nirodho; 

evưm vaäT mahãsamano ” 

The five-agsøregate are the Truth of Suffering (Dukkha Sacca), owe the1r origin fO craving 
(tanh) or the Truth of Origin of Suffering (Samudaya Sacca). Qur Teacher, the Enlightened 
One has told the Truth of Suffering and the Truth of Origin of Suffering. He has also taught 
the Truth of Cessation of Suffering (Mirodha Sacca) and the Truth of the Path leading to the 
Cessation of Suffering (Magga Sacca). Such 1s the pure doctrine held by the Great Sưma1a, 
our Master, who expounds these Four Noble Truths in analytical detail!. 


After hearing the first half of the above stanza, the wanderer Upatissa attained the Path and 
Fruitlon stage of So/ãpanmna; he finished hearing the remaining half of the discourse as 
Sofapanna. 


Then Upatissa saw his friend Kölita and informed him that he had attainned Deathless state. 
He pronounced the same stanza that Venerable Assaji had pronounced. Kölita was 
established In the So/ãpaffi-Phala, after hearing the stanza In completion. 


After that, they decided to visit the Buddha. Then Kölita and Ủpatissa saw the Buddha and 
became His chief disciples. Upatissa became Venerable Sãriputta, and Kölita became 
Venerable Maha Mogøalläna. 


After his ordination, the Venerable Mahã Moggalläna earnestly practiced the holy hife In a 
forest. He depended_ on a small village called Kalavalaputta, In the country of Magadha, for 
his sustenance. After seven days, on hearing The Buddha's instruction on the meditation on 
the Elements (Dhãfu-Karmmnaffhana) he became an Arahant. 


On the full moon day of Mapha, fifteen days after his ordination, while staying with the 
Buddha at Sukarakhata cave on mount GIJJha-Kuta In RãaJagaha, Venerable Sãriputta listened 
the Buddha”s discourse on the Vedana- Pariggaha Sutta also known as Dighanakha Sutta (of 
three- ParibbaJaka Vagga, MaJjhima Pann8sa) and became an Arahant. He also powerfully 
điscerned the sixteen states of ƒ72assana knowledge. 


Venerable Sãriputta and Venerable Maha Moggallầäna already practice Sưmaíha and 
Vipassana up to Sankharupekkha ñana (Formations-Equanimity Knowledge) 1ncluding 
Udayabbaya-NÑãna state, for many lifes in the past. Their wisdom ¡s easily to penetrate the 
dhamna and can reallze N¡ibbana only by listening to one stanza. That 1s why the factor of 
wIsdom 1s very 1mportant for realizatlon of N¡ibbana. 


1 Vinayapitaka, Mahävagga-Atthakathã, Mahäkhandhakam, `Sãriputta- Moggallãana-Pabbajjäkathã” (Discussion of Sãriputta- 
Moggalläna's Going- Forth). 

2 In their many previous lives they accumulated four causes: 

(1) Mastery of the Texts (pariyatti): learning The Buddha's Word by heart (Buddha-Vacanassa pariyäpunanam), reciting the 
Pali (P3lya-sajjhäyo). 

(2) Hearing (savana): learning the Dhamma thoroughly with care and respect. 

(3) Inquiry (paripuccha): discussing knotty passages in the Pä|i Texts, Comentaries, etc. 

(4) Past practice (pubba-yoga): practising Samatha and Vipassanã up to the Formations-Equanimity Knowledge (Sankhär- 
Upekkhä Nãna). 


62 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Người tu khổ hạnh nói: “Tôi là Upatissa; nói nhiều hay ít theo khả năng của bạn; tôi sẽ hiểu 
ý nghĩa theo một trăm hay một ngàn cách”. Rồi tôn giả Assaji đọc cho Upatissa bài kệ sau: 
“Ye dhamma hetuppabhava, 

tesam hetu1n Tathaãgato aha, 

Tesañ ca yo mrodho; 

evưm vaäaT mahãsamano ” 

Năm uấn là khổ đề (dukkha sacca), là căn nguyên của ái (/anhã) hay sự thật về căn nguyên 
của khô là “tập để” (Samudaya sacca). Thầy của chúng tôi, Bậc Giác ngộ đã giảng khổ để 
(dukkha sacca), và sự thật về căn nguyên của khổ là “tập đế” (Samudaya sacca). Ngài cũng 
dạy sự thật về sự dứt khổ là “diệt đề? (nirodha sacca) và sự thật về con đường đưa đến sự dứt 
khổ là “đạo để” (magga sacca). Như giáo lý thuần khiết giữ vững bởi đại sa-môn (sưma„a), 
thầy của chúng ta giải thích, phân tích Bốn Thánh Đề này chỉ tiết. 


Sau khi nghe một nửa trước của bài kệ, du sĩ Upatissa đã đạt đến gia1 đoạn đạo và quả Nhập 
lưu (Sø/ãpann4); vị âầy nghe xong một nửa còn lại của bài thuyêt là bậc Nhập lưu 
(Sotapanna). 


Kê đến Dpatissa thấy bạn của vị ấy Kolita và nói cho bạn biết rằng vị ấy đã đạt đến trạng thái 
Bât tử. VỊ ây đọc cùng bài kệ mà Tôn giả Assaji đã đọc. Kolita được vào quả nhập lưu 
(Sofapaffi-Phala) sau khi nghe hết bài kệ. 


Sau đó, họ quyết định đến thăm viếng Đức Phật. Khi Kolita và Upatissa gặp Đức Phật 
Buddha và trở thành học trò lớn của Ngài. Upatissa trở thành Tôn giả Sariputta, và Kolita trở 
thành Tôn giả Maha Mogsallana. 


Sau lễ thọ giới của vị ấy, Tôn giả Maha Moggalläna tu tập nghiêm chỉnh cuộc sống trong 
sạch trong một khu rừng. VỊ â ấy nương vào ngôi làng nhỏ gọi là Kalavalaputta, trong quôc độ 
Magadha, để duy trì mạng sống của vị ấy. Sau bảy ngày, vào lúc nghe sự hướng dẫn của Đức 
Phật về thiền theo những giới (giới nghiệp xứ - Dhafu-Kammaffhana) vị ây trở thành một 
bậc Ứng cúng (Araham). 


Vào ngày trăng tròn của tháng Mãgha, mười lăm ngày sau thọ giới của vị ấy, trong khi đang 
ở cùng với Đức Phật tại hang Suikarakhata trên núi GIjjha-Kita trong Rajagaha, Tôn giả 
Sãriputta nghe Đức Phật thuyết Pháp về Vedana-Pariggaha Sutta cũng gọi là Dighanakha 
Sutta (của ba - Paribbajaka Vagga, Majjhima Pannäsa) và trở thành một bậc Ứng cúng 
(Arahant). Vị ấy cũng quan sát mạnh mẽ mười sáu giai đoạn của tuệ quán (vi2assanđ). 


Tôn giả Sariputta và Tôn giả Maha Mogøsallana đã tu tập pháp “chỉ tịnh" (smarha) và “quản, 
minh sát” (vipassan3) lên đến “hành xả tuệ” (saukhãrupekkhä ñãna) bao gồm giai đoạn “sanh 
diệt tiến thoái tuệ (udayabbaya-fñäna), trong nhiều kiếp sống trong quá khứ?. Tuệ của họ dễ 
dàng thấu rõ pháp (đhammmna) và có thê biết rõ Nibbãna chỉ bằng cách nghe một bài kệ. Đó là 
tại sao đối với chi phần “trí tuệ” (o3) rất quan trọng đề biết rõ Mibbãna. 


1 Vinayapitaka, Mahãvagga-Atthakathã, Mahãäkhandhakam, `Sãriputta- Moggalläna-Pabbajjãkathã' (Thảo luận về Sãriputta- 

Moggalläna's Going- Forth). 

2 Trong nhiều kiếp sống trước của họ, họ đã tích lũy bốn nhân: 

(1) Thuần thục về pháp học (øz/⁄2ff): Học Phật ngôn bằng tâm (8uddha-Vacanassa pari/äpunanar), đọc thuộc lòng Päli 
( aa-saƒ7häayo). 

(2) Nghe (savana): Học pháp Dhamma thấu đáo với sự chăm chú và tôn trọng. 

(3) Thẩm vấn (øaripucchã): Thảo luận những đoạn khó trong nguyên bản Päli, chú giải, v.v... 

(4) Trước kia từng tu tập (øuðÐøa-yoøa): tu tập chỉ tịnh (.Sanafha) và `'quán minh sát ( I⁄assana) lên đến đến 'hành xả tuệ" 
(sañkhãr-upekkhã ñãna) 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 63 


In soclety, people may be considered an educated person 1f they have degrees and titles. 
Howevcer, according to pađhãniyañga sutta, we cannot say one has the factor of wisdom by 
worldy achievements. The vast maJority of people do not possess the factor of a4 because 
wIsdom here 1s assocIated with ƒ7passana Knowledge. This knowledge pertains to knowIng 
and penetrating ultimate truth of 0đna- rữpa and the1r causes. 


The wisdom of Udayabbaya-Ñãïa is a paramount factor for the realization of Mibbãna. 
Therefore, meditators cannot realize N/bbana wIthout this kind of wisdom. Realization of 
Nibbana wIÏlÌ come about when 1nsight knowledge matures. N/bbđna means being free from 
all defilements and free from all sufferings. That 1s the real happiness, the highest happiness. 


With the factor of wisdom, we conclude the study of padhãniyanga or the five necessary 
factors for the practice of meditation. If you wish to succeed 1n medifation, want to be free 
from all sufferings and realize N/bbana, you should develop and maintain these five factors: 
faith (asa/ha), health (appabadha), honesty (asafha), effort (viria) and wIsdom (0añ4). 


Do you remember when The Buddha was teaching to Prince Bodhi and that at the end of the 
dhamma TaÌk the prince asked, “Most Exalted Buddha, for one who has a leader 1n the person 
of You, how long does he need to practice for the attainment of the Fruition staøe of 
Arahatship and enJoy peace and tranquillity?” 


The Buddha answer that a person who has these five- necessary factors for meditation 
practice 1s capable to realize Arahaffa-Phala under the guidance of Him within seven years, 
one year, seven months, one month, fifteen days, seven days, even 1f receiving the teaching 
in the morning the attainment will be in the evening, or 1f advised 1n the evening, the 
affainment wIll be 1n the next morning. 


Therefore, by fulfilling these five Padhaniyanga, may all realize Nibbana as soon as 
possIble. 
Sadhu, Sadhu, Sadhu. 


64 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Trong xã hội, con người có thê được coi là một người trí thức nếu họ có bằng cấp và danh 
hiệu. Tuy nhiên, theo Pađhãmiyanga sutta, chúng ta không thể nói người có chi phần “trí tuệ” 
(a4) qua những thành tựu thế gian. Đa số con người không có chi phần ' trí” vì “trí tuệ” ở 
đây được phối hợp với tuệ quán (v/2assan4). “Trí” này găn liền với sự thấu biết rõ thực tính 
siêu lý của danh sắc („đa-ripa) và các nhân hay duyên của chúng. 


“Sanh diệt tiễn thoái tuệ” (udayabbaya-fñäna) là một chi tột bực đề biết rõ Mibbãna. Cho nên, 
thiền sinh không thể biết rõ M/bbzna ngoài loại “tuệ” này. Biết rõ Mibbãna sẽ xảy ra khi tuệ 
quán trưởng thành, hoàn thiện. N/bbãna nghĩa là thoát khỏi tất cả phiền não và thoát khỏi tất 
cả khổ. Đó là hạnh phúc thực, hạnh phúc cao nhất. 


Với chị phần “trí, chúng ta kết thúc 'padhaãniyanga` hay năm chỉ phần cần thiết để tu tập 
thiền. Nếu bạn mong muốn thành công trong thiền, muốn được thoát khỏi tất cả khổ và biết 
rõ NIbbana, thì bạn nên tu tập phát triển và duy trì năm chi phần này: tín (szđdha), sức khỏe 
ít bệnh (appabadha), chân thật (asaƒha), tính cần (viứriza) và trí (pañña). 


Bạn có nhớ khi đức Phật dạy hoàng tử Bodhi, và vào cuối thời thuyết pháp (đhamma) hoàng 
tử hỏi: “Đức Phật Vô thượng, đối với ai có một người dẫn dắt bởi bản thân Ngài, vị ây cân 
tu tập bao lâu đề đạt đến giai đoạn quả Ứng cúng (Araharfa phala) và hưởng sự vắng lặng 
và yên tịnh? 


Đức Phật trả lời rằng, một người có năm chi phần cần thiết này để tu tập thiền có khả năng 
thấy rõ quả Ứng cúng (Arahata phala) dưới sự hướng dẫn của Ngài trong bảy năm, một 
năm, bảy tháng, một tháng, mười lãm ngày, bảy ngày, dù nếu nhận sự hướng dẫn vào buổi 
sáng, sự chứng đạt sẽ vào buổi tối, hoặc nếu được chỉ dẫn vào buổi tối, thì sự chứng đạt sẽ 
là vào buổi sáng kế. 


Cho nên, bằng cách làm cho tròn đủ năm chi tinh cần (oađhãniyanga) này, tất cả có thê biết 
rõ N/bbana càng sớm càng tôt. 
Sadhu, Sadhu, Sadhu. 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 65 


I would also like to speak on the Meghiya Sutta for those who w1sh to progress 1n meditation 
practice. By learning and understanding Meghiya Sut(a, you wIll find 1t to be very helpful 
for meditation and đhammna practice. 
Meghiya Sutta! 

The Buddha had no permanent attendant (upa//haka) during His first twenty Vassas. Thịs 
period 1s known as the First Enlightenment (Pa/hama bodhi). Venerable Nagasamala, 
Venerable Nagita, Venerable Upavana, Venerable Sunakkhatta (a former LicchavI1 prince), 
Venerable Cunda (younger brother of Venerable Sãriputta), Venerable Sãagata, and 
Venerable Meghiya would serve as The Buddhaˆs attendant from time to time. 


In H¡s thirteenth vzss¿, The Buddha was staying at the big monastery on Calika HIII. At that 
time Venerable Meghiya was His temporary attendant. 


Then one day, Venerable Meghiya approached The Buddha, bowed down to Him, and stood 
to one side. Venerable Meghiya addressed The Buddha, “Exalted Buddha, I would like to 
enter the villaøe of Jantu on alms- round.” 


The Buddha replied: “You may do so, Meghiya, at your own convenIence.”” 


Then Venerable Meghiya entered Jantu village on alms- round. After finishing his meal, he 
left Jantu and went to the bank of Kimikalä river. While he was walking to and Ífro exercIsing 
his legs, he saw a pleasing and charming mango grove. Seeing 1t, he thought to himself, 
“How pleasing and charming 1s this mango grove! “This mango grove 1s appealing, pleasant 
and delightful. It 1s a proper place for sons of clansmen righffully gone forth to practice 
meditation. If the Buddha were to permit me, I should come back here for medifation 
practice.” 


Venerable Meghiya returned to The Buddha and paid homage to Hm. He reported the matter 
in detail from the beginning when he was sitting to when he got the Idea to practice 
meditation at the mango ørove. 


He requested: “Exalted Buddha, please øive me permission. [ would like to go back to the 
mango grove fo strive for meditation there.” 

Being requested thus, the Buddha replied to prohibitˆ his going to the mango grove: 

“*As we are alone, Meghiya, waIt until another bhikkhu comes along.” 


For the second time Meghiya made the request: “The Exalted Buddha has accomplished 
Arahantship and there 1s nothing else 1n need to accomplish. I stll have to accomplish the 
sixteenfold task of the Path for myself. I have not developed further what 1s left to be 
accomplished. If the Buddha gIves me permission, [ would like to go to strive for 
meditation.” 

For the second time too, the Buddha reJected: “As we are alone, Meghiya, waIt until another 
bhikkhU comes along.” 

For the third trme Meghiya made the request. This time the Buddha did not prohibit hìm but 
said: 

“Padhanamti kho, Meghiya, vadamanam kinti vadeyyamal Yassa dan ram, Meghiya, 
kalam maññfas† ` tỉ. 

“Dear Meghiya, since you speak of strive for meditation, how can we Buddhas prevent 1t? 
Meghiya, you may øo at your own convenIence.” 


! Anguttara Nikãya, Navakanipäta, Sambodhivagga, `Meghiyasuttam' and Khuddaka Nikãya, Udãna, Nandavagga, Meghiyavagga, 
`Meghiyasuttam' (The Discourse about Meghiya). 

2 Buddha knew Venerable Meghiya's perfections had not yet matured. That was the reason for His prohibition. He said: *As we are alone, 
Meghiya, wait until another bhikkhu comes along.“ Because He knew, if He told him thus and if Venerable Meghiya's meditation ended in 
failure, he would come back entirely without embarrassment and with lovingkindness for Him. The Buddha said so in order to soften his mind. 


66 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Ngoài ra, tôi muốn nói về Meghiya Sutta cho những ai mong muốn tiến bộ trong tu tập thiền. 
Bằng cách học và hiểu Meghiya Sutta, bạn sẽ thấy nó rất hữu ích để thiền và tu tập pháp 
(dhamma). 
Meghiya Sutta! 

Đức Phật không có người phục vụ (upa/£haka) thường xuyên trong hai mươi năm an cư mùa 
mưa (vassz) đầu của Ngài. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn đầu giác ngộ (pafhama 
Bodhi). Tôn giả Nagasamaäla, Tôn giả Nãgtta, Tôn giả Upavana, Tôn giả Sunakkhatta (từng 
là hoàng tử của Licchavi), Tôn giả Cunda (em trai của Tôn giả SãrIputta), Tôn giả Sagata, và 
Tôn giả Meghiya thỉnh thoảng vẫn phục vụ như thị giả của Đức Phật. 


Ở năm an cư mùa mưa (vassa) thứ mười ba của Ngài. Đức Phật trú ở một tu viện lớn trên 
đôi Calika. Khi ây Tôn giả Meghiya là người phục vụ tạm thời của Ngài. 


Rồi một ngày nọ, Tôn giả Meghiya đến gặp Đức Phật, bày tỏ lòng tôn kính đến Ngài, và 
đứng qua một bên. Tôn giả Meghiya trình với Đức Phật: “Đức Phật cao thượng, con muôn 
vào làng Jantu khât thực”. 


Đức Phật đáp: “Meghiya, ông có thể làm như vậy khi thích hợp với ông”. 


Rồi Tôn giả Meghiya vào làng Jantu khất thực. Sau khi xong bữa ăn của vị ây, VỊ Ấy, rời khỏi 
Jantu và đi đến bờ sông Kimikälä. Trong lúc vị ây đang đi để thể dục chân của vị ây, vị ấy 
thấy khu rừng xoài dễ chịu và đẹp. Thấy nó, vị ấy tự nghĩ: “Khu rừng xoài này dễ chịu và 
đẹp làm sao! Khu rừng xoài này lôi cuốn, dễ chịu và thú vị. Nó là nơi thích hợp để những 
người con trai của thành viên thị tộc đến một cách hợp pháp đề tu tập thiền. Nếu Đức Phật 
cho phép tôi, tôi sẽ trở lại đây đề tu tập thiền”. 

Tôn giả Meghiya quay trở về đến gặp Đức Phật và bày tỏ lòng tôn kính đến Ngài. Tôn giả 
thuật lại vấn đề chỉ tiết từ đầu khi vị ấy đang ngồi đến khi vị ấy có ý tưởng tu tập thiền tại 
khu rừng xoài. 


VỊ ây thỉnh cầu: “Đức Phật cao thượng, cho con xin sự chấp thuận. Con muốn đi trở lại khu 
rừng xoài cô gắng thiền ở đó”. 

Thỉnh cầu như vậy, Đức Phật đáp lại đề ngăn cản” việc đi đến khu rừng xoài của vị Ấy: 
“Meghiya, vì chúng ta một mình, chờ cho đến khi vị bhikkhu khác đến”. 


Đến lần thứ hai Meghiya đưa ra lời thỉnh cầu: 

“Đức Phật cao thượng đã đạt tới Arahant và không còn gì khác cần đạt tới. Con vẫn phải làm 
để đạt tới nhóm mười sáu phận sự của con đường cho bản thân. Con phải phát triển thêm 
những gì còn lại để được đạt tới (mục đích). Nếu Đức Phật cho phép con, con muốn cô gắng 
để đạt được thiền”. 


Lần thứ hai Đức Phật cũng đáp: 
“Meghiya, vì chúng ta một mình, chờ cho đên khi vị bhikkhu khác đên”. 


Đến lần thứ ba Meghiya đưa ra lời thỉnh cầu. Lần này Đức Phật không ngăn vị ấy mà nói: 
“Padhanamti kho, Meghiya, vadamanam kimii vadeyyama! Yassa dani tam, Meghiya, kalam 
manfiast `. 

“Này Meghiya, vì ông nói cố găng để đạt được thiền, làm sao chúng ta có thể ngăn việc đó? 
Meghiya, ông có thể đi khi thích hợp với ông”. 


! Anguttaa Nikãya, Navakanipäta, Sambodhivagga, `Meghiyasuttam' và Khuddaka Nikãya, Udãna, Nandavagga, 
Meghiyavagga, `Meghiyasuttam' (Bài giảng vê Meghiya). 

2 Đức Phật biết pháp tròn đủ của Tôn giả Meghiya chưa được chín mùi. Đó là lý do ngăn cấm vị ấy. Ngài nói: "Meghiya, vì 
chúng ta một mình, chờ cho đến khi vị bhikkhu khác đến”. Vì Ngài biết, nếu Ngài nói vị ấy như vậy và nếu thiên của Tôn giả 
Meghiya kết thúc thất bại, vị ấy sẽ trở về hoàn toàn không ngượng ngịu và bằng lòng từ đối với vị ấy. Đức Phật đã nói như 
vậy để làm cho nhu thuận tâm của vị ấy. 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 67 


Then the Venerable Meghiya rose from his seat, made obeisance to the Buddha and went to 
the mango ørove. 

Unwholesome Thoughfs arouse in Venerable Meghiya”?s mind 
That mango grove was the place where Venerable Meghiya enJoyed kingly pleasures 1n his 
former five hundred successive exIstences as a monarch. That was why the desire to stay 
there arose 1n him as soon as he saw the mango gørove. 


Having entered the grove, he sat at the foot of a tree to spend the day. The slab stone at the 
foot of the tree where Meghiya was then sitting was the same one he had used as a seat, 
happlly surrounded by varIous dancers, when he was a king 1n the previous Ïlives. ÀAs soon as 
he sat, 1t appeared as though his monkhood had slipped away. Venerable Meghiya felÏ into a 
dreamy state that he had assumed kingship on the throne accompanied by beautiful dancers. 


Then with this attachment to royal luxuries, unwholesome thoughts of sensuality (kãma- 
viakka) connected with sensual obJects (vaffhu-kama) gradually arose 1n hm. At that 
moment foo, 1t was as 1f he saw two thieves who had been caupht by the guards were brought 
and placed before him. Seeing the thieves, thoughts of 1ll- w1ll (byãpada-vifakka) arose 1n 
him as though he was giving orders to execute one of the thieves. Thoughts of cruelty 
(yihimsa-vifakka) appeared 1n him as though he was g1ving orders fo torture and 1mprison the 
other one. In this way the three kinds of unwholesome thoughts alternately appeared 1n his 
mind; thoughts of sensuality, thoughts of 1lI-will and thoughts of cruelty. 


When you practice meditation, do those thoughts also appear 1n your mind? Now you are 
listening to The đhamưna, unwholesome thoughts are probably not arising. But when you 
practice meditation, these kinds of thoughts may arise. For example, you may think about 
your family or other sensual pleasures that you previously enJoyed. Or when you quarrelled 
with your friend, thoughts of1ll-w1ll and unpleasant things may appear. Some people, as soon 
as they close their eyes to meditate, unwholesome thoughts begin to arise. That means they 
are still fighting with these kinds of thoughts. But gradually after a meditatator can 
concentrate on the breath well, these kinds of thoughts wIll disappear. That*s why we 
encourage mechtators to stay focused on the breath for a long time. 


Some meditator can focus on the breath for one hour, or two hours. Then I instruct them to 
stay mindful on the breath for as long as possible, four hours or five hours. Then they 
complain to me, “Why should I focus on the breath for a long time?” 


Actually, 1t 1s because can help you to remove those kinds of thoughts. If those kinds of 
thoughts always appear 1n your mind, you w1ll not be able to attain any concentration. 


As the Venerable Meghiya was surrounded by those three unwholesome thoughts, he was 
not able to properly practice medifation. He felt very strange and decided to go back and 
asked to The Buddha. 


The Buddha never Instruct His disciple without reason. He knew what would happen to 
Meghiya. But why did the Buddha permit the Venerable Meghiya to go to the mango grove? 
Because the Buddha knew Meghiya would go there even without HIs permission. If he was 
prevented from going, he would think wrongly and misunderstand The Buddha saying to 
himself: “The Buddha does not permit me because He desires Just one thing which 1s my 
service.” The Buddha also knew that Meghiya had this misunderstanding he might accuse 
The Buddha. This misunderstanding would cause long suffering to him and can prevent his 
attainment. Therefore, the Buddha gave permission. 


68 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Rồi Tôn giả Meghiya từ chỗ ngồi đứng dậy, bày tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật và đi đến khu 
rừng xoài. 

Những Tầm Bắt Thiện Sanh Theo Tâm Của Tôn Giả Meghiya 
Khu rừng xoài đó là nơi Tôn giả Meghiya hưởng sự thích thú vương giả trong năm trăm kiếp 
liên tục trước của vị ấy từng làm một quôc vương. Đó là lý do tại sao sự mong muốn lưu lại 
đó sinh khởi trong vị ấy ngay khi vị ấy thấy khu rừng xoài. 


Sau khi đã vào khu rừng, vị ây ngôi ở một gốc cây qua ngày. Phiến đá ở gốc cây mà Meghiya 
đang ngồi giống với cái vị ầy từng dùng làm chỗ ngồi, hạnh phúc vây quanh bởi nhiều vũ 
công khác nhau, khi vị ấy từng là một vị vua trong những kiếp sông trước. Ngay khi vị ấy 
ngôi, nó xuất hiện như thể là thần phận tu sĩ của vị ây lân trốn. Tôn giả Meghiya rơi vào một 
trạng thái mơ màng mà vị ấy làm ra vẻ vương quyên trên ngai vàng đồng hành cùng những 
vũ công xinh đẹp. 


Khi ấy, vì sự dính mắc vào sự xa hoa lộng lẫy này, những ý nghĩ bất thiện về “dục tầm” 
(kãma-vitakka) liên quan với “vật dục" (vafhu-kãma) dần dần sinh khởi theo vị ấy. Cũng vào 
lúc ấy, nếu như vị ấy thấy hai tên trộm bị những người canh gác bắt và mang đến trước vị 
ấy. Thấy những tên trộm, những ý nghĩ “sân độc tầm” (byãpãda-vitakka) sinh khởi theo vị ấy 
như thể là vị ấy ra lệnh xử tử một trong những tên trộm. Những ý nghĩ độc ác hay “ác hại 
tâm” (vihimsä-viiakka) xuất hiện với vị ấy như thể là vị ây ra lệnh hành hạ và nhốt tên trộm 
còn lại. Theo cách này, ba loại ý nghĩ hay tầm bắt thiện luân phiên xuất hiện theo tâm của vị 
ấy; dục tầm, sân độc tầm và ác hại tầm. 


Khi bạn tu tập thiền, những ý nghĩ hay tầm đó cũng xuất hiện theo tâm bạn phải chăng? Bây 
giờ bạn đang lắng nghe pháp (dhamma), những ý nghĩ hay tầm bất thiện hầu như không sinh 
khởi. Nhưng khi bạn tu tập thiền, bạn có thể nghĩ về gia đình của bạn hay những dục dục 
khác mà bạn đã hưởng thụ trước. Hay khi bạn cãi nhau với bạn của bạn, “sân độc tầm” và 
những điều khó chịu có thể xuất hiện. Một số người, ngay khi họ khép mắt của họ lại để 
thiền, những ý nghĩ hay “tầm bắt thiện” bắt đầu sanh. Đó có nghĩa là họ vẫn đang chiến đấu 
với những loại ý nghĩ này. Nhưng dần về sau, thiền sinh có thê tập trung theo hơi thở tốt, 
những loại ý nghĩ hay tầm này sẽ biến mắt. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích thiền 
sinh vẫn tập trung theo hơi thở trong thời gian dài. 


Một số thiền sinh có thể tập trung theo hơi thở trong một giờ, hay hai giờ đồng hồ. Rồi tôi 
hướng dân họ giữ niệm theo hơi thở càng lâu càng tôt, trong bôn giờ hay năm giờ đông hô. 
Rôi họ than phiên với tôi: “Tại sao tôi phải tập trung theo hơi thở trong thời gian dài?” 


Thật ra, đó là vì có thê giúp bạn loại trừ những loại tầm hay ý nghĩ đó. Nếu những loại tầm 
hay ý nghĩ đó luôn xuât hiện trong tâm bạn, bạn sẽ không có khả năng đạt đên bât cứ định 
nào. 

Vì Tôn giả Meghiya bị vây quanh bởi ba loại tầm hay ý nghĩ bắt thiện đó, nên vị ấy không 


thể tu tập thiền một cách đúng đẫn. Vị ấy cảm giác rất lạ và quyết định đi trở về và hỏi Đức 
Phật. 


Đức Phật không bao giờ hướng dẫn học trò của Ngài mà không có lý do. Ngài biết điều gì sẽ 
xảy ra với Meghiya. Nhưng tại sao Đức Phật cho phép Tôn giả Meghiya đi đến khu rừng 
xoài? Vì Đức Phật biết Meghiya sẽ đến đó dù không có sự cho phép của Ngài. Nếu Ngài 
ngăn không cho đi, vị ấy sẽ nghĩ sai và hiểu lầm Đức Phật và tự nghĩ: “Đức Phật không cho 
phép tôi vì Ngài chỉ muốn một điều, đó là sự phục vụ của tôi”. Đức Phật cũng biết rằng 
Meghiya có sự hiểu lầm này vị ấy có thê kết tội Đức Phật. Sự hiểu lầm này sẽ gây ra sự khổ 
lâu dài đến vị ấy và có thê ngăn sự chứng đạt của vị ấy. Cho nên, Đức Phật đã cho phép. 


Essemtial Factors For Meditation Praciice - Sayadaw ÙU. Kumarabhivamsa 69 


Sometimes some meditators want to go back to theIr own country, but I prevent them. This 
1s to help medhitators from falling back 1nto unwholesome habits. For example, one medItator 
from USA wanted to go back to h1s country. After he goes back, he may return to old habits 
of enjJoying sensual pleasures, going to night clubs, etc. Then he will forget to practice 
medritation. That°s why you should consider not to go back to your country. Qur cenfer 1s a 
suitable place to practice mechtation. Stay and practice here until you attain Mibbaãna. 


After having paid respect to The Buddha, Venerable Meghiya sat at a proper place and related 
what had happened to him: 

“AcchAriyam vata bho, abbhutam vata bho! Saddhaya ca vatamhä agãrasma anagariyan 
pabbajita. Atha ca panimehi trhỉ papakehi akusalehi vitakkehi anvasatta, seyyathidau — 
Kamavitakkena, byapadavitakkena, vihimsavitakkena `. 

“Oh, how strange ït is! Oh, how unusual ¡t is! Wel are the ones who have renounced the 
world and joined the Order through faith, yet we are overcomed by the three evil 
unwholeshome thought; thoughts of sensuality, thoughts of1ll will and thoughts of cruelty.” 


The Buddha Gave a Discourse to Venerable Meghiya 
When the Venerable Meghiya finished relating to The Buddha what had happened, The 
Buddha gave him an approprlate dharmma-talk: 
“Aparipakkaya, Mleghiya, cetovinuttiya pañca dham1ma paripakaya sarmvadftanfi. Katfame 
pañca” 
“Meghiya, when liberation of mind from defilements has not matured, five things lead to 1s 
maturation. What are the five?” 


“ldha, Mleghiya, bhikkhu kalyanamilo hot. kalyanasahayo  kalyaänasampavanko. 
Aparipakkaya, Meghiya, cefovimuftiya ayam pathamo dhammo paripakaya sanvaffafi. ” 
(1) “Here, Meghiya, a bhikkhu has good friends, good association, øood companIons. When 
liberation of mind from defilements has not matured, this 1s the first thing that leads to 1(s 
maturation.” 

As long as you associate with good friends, your øđzwr w1ll become mature. 


“Puna caparam, Mleghiya, PhikkhUu silava hotl, pattmokkha-samvarasamvuto viharafi 
ãcãra80carasampanno, anumaftesu vajj]esu bhayadassavi, samadaya sikkhati sikkhäpadesu. 
Aparipakkaya, Meghiya, cefovimuftiya ayam dutiyo dhammo paripahaya samvafiafi.” 

(2) “Furthermore, a bhikkhu ïs virtuous; he dwells restrained in accordance the PãtimokkhaZ, 
possessed of good conduct and resort, seeing danger In sliphtest faults. Having undertaken 
the training rules, he trains in them. When liberatlon of mind from defilements has not 
matured, this 1s the second thing that leads to 1ts maturation.” 


“Puna caparam, Meghiya, bhikkhu yayamn katha abhisallekhika ceflovivaranasappaya 
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upqasamaya abhinnaya sambodhaya nibbãnaya 
sanayaftafi, seyyathidam — appicchakatha, santufthikatha, pavivekakatha, asamsageakatha, 
viriyarambhakatha, silakathäa, samadhikatha, pañnakatha, vimuttikatha, 
vừữnuttiñanadassanakatha; evaripaya kathaya niKãmalabhi hofl akicchalabhT akasiralabli. 
Aparipakaya, Meghiya, cetovimuftiya ayam tatiyo dhammo paripakaya sarnvaftafi.” 


1 For polite manner term usually, they will use as `we' instead of `T'. 
2 227 precepts for the bhikkhu. 


70 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Đôi khi một số thiền sinh muốn đi trở về quốc độ của họ, nhưng tôi ngăn họ. Đây là giúp 
những thiền sinh khỏi rơi trở lại những nết quen bất thiện. Ví dụ, một thiền sinh từ USA 
muốn trở về quốc độ của anh ấy. Sau khi vị ấy trở về, vị ấy có thể trở lại những nết quen xưa 
hưởng những dục lạc, đi đến những câu lạc bộ về đêm, v.v.. . Rồi vị ấy sẽ quên tu tập thiên. 
Đó là lý do tại sao bạn nên cân nhắc có nên đi trở về quốc độ của bạn hay không. Trung tâm 
của chúng tôi là một nơi thích hợp đề tu tập thiền. Ở lại và tu tập ở đây cho đến khi bạn đạt 
Nibbana. 


Sau khi bày tỏ lòng tôn kính đến Đức Phật, Tôn giả Meghiya ngồi ở một nơi thích hợp và 
thuật lại những gì xảy ra với vị ấy: 

“AcchAriyam vata bho, abbhutam vata bho! Saddhaya ca vatamhä agãrasma anagariydan 
pabbajita. Atha ca panimehi trhỉ papakehi akusalehi vitakkehi anvasatta, seyyathidau — 
Kamavitakkena, byapadavitakkena, vihimsavitakkena ” 

“Ô, nó kỳ lạ làm sao! Ô, nó phi thường làm sao! Chúng ta là người đã từ bỏ thế gian và gia 
nhập những học giới qua lòng tin, chúng ta chưa vượt qua được ba tầm hay ý nghĩ bất thiện; 
nghĩ về ' dục tầm" (kãma-vitakka), 'sân độc tầm' (byãpãda-vitakka) và “ác hại tầm" (vihimsã- 
viftakka). 


Đức Phật Ban Thời Thuyết Pháp Đến Tôn Giả Meghiya 


Khi Tôn Giả Meghiya thuật lại cho Đức Phật nghe xong, điều gì đã xảy ra, Đức Phật ban cho 
vị ấy một thời thuyết pháp thích hợp: 

“Aparipakkaya, Meghiya, celovinuttiya pañca dhamma paripakaya samnvaftanfti. Katfame 
pañca” 

“Meghiya, khi sự giải thoát tâm khỏi những phiền não chưa chín mùi, năm pháp đưa đến sự 
chín mùi của nó. Những gì là năm? 

“ldha, Meghua, bhikkhu kalyanamilo hot. kalyanasahayo  kalyaänasampavanko. 
Aparipakkaya, Meghiya, cefovimuftiya ayam pathamo dhammo paripakaya sarnvaffafi. ” 
(1) “Ở đây, Meghiya, một Bhikkhu có bạn tốt, sự kết giao tốt, bầu bạn tốt. Khi sự giải thoát 
tâm khỏi những phiên não chưa chín mùi, đây là điều đầu tiên đưa đến sự chín mùi của nó”. 
Ngay khi bạn kết giao với bạn tốt, pháp tròn đủ (pãrzï) sẽ trở nên chín mùi. 


“Puna caparam, Mleghiya, bhikkhu silava hotl, pattmokkha-samvarasamvuto viharafi 
ãcãra80carasarnpanno, anumaffesu vaJJesu bhayadassavi, samadaya sikkhati ST GI NHHDIIE 
Aparipakhaya, Meghiya, cetlovimuttiya ayamn dutiyo dhammo paripakaya samvafiafi.” 

(2) Lại nữa, một bhikkhu thì có giới đức tốt, giới trong sạch; vị ây trú trong sự kiêm chế theo 
Pãtimokkha!, vị ây có những hành vi và hành Xứ tốt, thấy sự nguy hại của những sai lỗi mong 
manh, nhỏ nhất. Đảm trách những giới học, vị ấy tu tập theo giới. Khi sự giải thoát của tâm 
khỏi những phiền não chưa chín mùi, đây là pháp thứ hai để đưa đến sự chín mùi của chúng”. 


“Puna caparam, Meghiya, bhikkhu yayamn katha abhisallekhika ceflovivaranasappaya 
ekantanibbidaya viragaya nirodhaya upqasamaya abhinnaya sambodhaya nibbãnaya 
sanvaftafi, seyyathidam — appicchakatha, santufthikatha, pavivekakatha, asamsagsakatha, 
viriyarambhakatha, silakathäa, saưmadhikatha, pañnakatha, vimuttikatha, 
vừữnuttiñanadassanakatha, evaripaya kathaya niKãmalabhi hofl akicchalabhT akasiralabli. 
Aparipakaya, Meghiya, cetovimuftiya ayam tatiyo dhammo paripakaya sarnvaftdfi.” 


1 227 học giới cho bhikkhUu - giới bổn. 


Essential Factors For Meditaion Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 71 


(3) “Furthermore, a bhikkhu gets to hear at wIll, easily or difficulty, talk concerned with the 
austere life that 1s conducive to the opening of awareness, that 1s, talk on fewness of desires, 
on contentment, on seclusion, on not getting bound up (non-entanglement) with others, on 
arousing energy, on morality, on concentration, on wisdom, on liberation, on the knowledge 
and vision of liberation. When liberation of mind from defilements has not matured, this 1s 
the third thing that leads to 1ts maturation.” 


“Puna caparam, Meghiya, bhikkhu Araddhaviriyo viharali, akusalãnam dhammanam 
pahanaya,  kusalanam dhammanam upasampadaya thamava  dalhaparakkamo 
anikkhittladhuro kusalesu dhamưnesu. Aparipakkaya, Meghiya, cetovimuffiya ayam catuttho 
dhammo paripahaya samvafIaf.” 

(4) “Furthermore, he abides with resolute energy for the abandoning of unwholesome 
qualities, and the acquiring of wholesome qualitles, persistent, of steady perseverance, not 
casting off the duty of cultivating wholesome qualitles. When liberation of mind from 
defilements has not matured, this 1s the fourth thing that leads to 1ts maturation.” 


*Puna capararn, Meghiya, bhikkhu pañfñava hoti udayatthagaminiya paññaya samannagato 
ariyaya mnibbcdhihayva samma dukkhakkhayagamimya. Aparipakkaya Meghiua, 
cefovimuftiya qyam pañcamo dhammo paripahaya samvafati. Aparipakkaya, Meghiya, 
cefovimuftiya ime pañca dhamma paripakaya sa1nvaftanfi. ` 

(5) “Furthermore, a bhikkhUu 1s wise; He possessed of wisdom regarding arising and 
disappearance, that is Noble, penetrating, leading to the complete destruction of suffering!. 
When liberation of mind from defilements has not matured, this 1s the fifth thing that leads 
to 1fs maturation.” 


According to Puggalapaññatti and Anguttara Ni⁄Zya explanantion, good friends are those 
who are possessed of eight attributes: faith, morality, intellectual knowledge in đhamma, 
øenerosIty, energy, mindfulness, concenfration and w1sdom. 


Then according to Visuddhi Magsa, good fẨriend (Kajyanamiifa) 1n descending order 
(according to availability): 


1. The buddha; 8. One who knows three pItakas; 

2. The buddhaˆs great discIples; 9. One who knows two pitakas; 

3. An arahanta; 10. One who knows one pitaka; 

4. A non-returner; 11. One who 1s familiar with one collection 
5. A once-returner; (n#aya) together with 1s commentary 
6. A stream-enterer; (atthak¿a£ha); and 

7. An ordinary man who has obtained 12. One who 1s consclenfIous. 

Jhana; 


Then the Buddha continue to explain further. 

*Kalyaam1ftassefam, Meghiya, bhikkhuno  paHkankham kalyaIasahayassa 
kalyvanasampavankassa yam silava bhavissdafi patinokkhasamvarasamwvuto viharissafl, 
ãcãragocarasampanno, anumaffesdu vajjesu bhayadassa, samadaya sikkhissafi 
sikkhapadesu.” 

“Meghiya, when a bhikkhu has good friends, such as øgood assoclation, good companIons, 1t 
1s to be expected that: 


1 Majjhima Nikãya Atthakathã explains that, this means he is able to penetrate the arising and disappearance of the five 


aggregates, by way of suppression (vikkhambhana-vasena) with insight-wisdom (vipassana- paññ8), and by way of uprooting 
(samuccheda-vasena) with Path-wisdom (Magga-paññ8). 


72 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


(3) “Lại nữa, một bhikkhu được nghe theo ý muốn, dễ dàng hay khó khăn, nói đề cập về đời 
sông khổ hạnh có lợi cho sự mở đầu sự biết rõ, đó là nói ít muốn, bằng lòng (biết đủ), viễn 
ly (tách biệt), không làm cho bận rộn (không vướng, mắc) với người khác, về đánh thức sự 
siêng năng, về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về biết và thấy sự giải thoát. Khi sự giải 
thoát của tâm khỏi những phiền não chưa chín mùi, chưa trưởng thành, đây là điều thứ ba 
đưa đến sự chín mùi, trưởng thành của nó”. 


“Puna caparam, Meghiya, bhikkhu Araddhaviriyo viharali, akusalãnam dhammanam 
pahanaya  kusalanam dhammanam upasampadaya thamava  dalhaparakkamo 
anikkhittadhuro kusalesu dhamưnesu. Aparipakkaya, Meghiya, cefovimuftiyä ayam catuttho 
dhammo paripakäyd saInvaffaI.” 

(4) “Lại nữa, vị ấy tiếp tục kiên quyết siêng năng để từ bỏ những thực tính bắt thiện, và đạt 
được những thực tính thiện, bền bỉ, vững vàng, bền chí, không từ bỏ phận sự tích lũy những 
thực tính thiện. Khi sự giải thoát của tâm khỏi những phiền não chưa chín mùi, chưa trưởng 
thành, đây là điều thứ tư đưa đến sự chín mùi của nó”. 


*Puna capararn, Meghiya, bhikkhu pañfava hoti udayatthagaminiya paññaya samannagato 
ariyaya mnibbcdhikhava samma dukkhakkhayagamimya. Aparipakkava Meghua, 
cefovimuftiya ayam pañcamo dhammo paripahaya samvatai. Aparipakkaya, Meghiya, 
ceiovimuttiyä me paica dhamma paripakãya samvafIamii.” 

(5) “Lại nữa, một bhikkhu là bậc có trí; vị ấy có trí về sanh và diệt, đó là cao quí, thấu rõ, 
đưa đến sự hoàn toàn hoại diệt khổ!. Khi sự giải thoát của tầm khỏi những phiền não chưa 
chín mùi, đây là điều thứ năm đưa đến sự chín mùi của nó”. 


Theo sự giải thích của Puggalapaññatti và Anguttara Ni#Zya, những người bạn tốt là những 
người có được tám đức tính: tín, giới, trí hiệu biệt trong pháp, rộng lượng, siêng năng, niệm, 
định và tuệ. 


Theo Visuddhi Magøa, bạn tốt (Kalyãnamiffa) theo thứ tự đi xuống: 


I1. Đức Phật (Buddha); 6. Người biết ba tạng (Piakaq); 

2. Các Đại đệ tử của Đức Phật (Buddha); 9, Người biết hai tạng (Piakaq); 

3. Bậc Ứng cúng (Arahamn1a); 10. Người biết một tạng (Piaka); 

4. Bậc Bất lai; II. Người thân thuộc với một Bộ (Nikãya) 
5. Bậc Nhất lai; cùng với chú giải (Aƒfhakatha) của bộ 
6. Bậc Nhập lưu; đó; 

7. Người phàm đã đắc thiền hãng); 12. Người không xảo trá. 


Đức Phật tiếp tục giải thích thêm. 

*Kalyaqm1ftassefam, Meghiya, bhikkhuno  palikankham kalyanasahayassa 
kalyanasampavankassa yam silava bhavissdafi patinokkhasamavarasamwvuto viharissafl, 
ãcãragocarasampanno, anumaffesdua vajesu bhayadassa, samadaya sikkhissafi 
sikkhapadesu.” 

“Meghiya, khi bhikkhu có người bạn tốt, như là sự kết giao tốt, bầu bạn tốt, đó là điều được 
trông đợi: 


1 Majjhima Nikãya Atthakathä giải thích rằng, đây có nghĩa vị ấy có thể thấu rõ sự sanh và diệt của năm uẩn, bằng cách trấn 


áp (vikkhambhana-vasena) bằng tuệ quán (vipassanapaññ8), và bằng cách đoạn tuyệt (samuccheda-vasena) bằng đạo tuệ 
(Magga-paññ). 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 73 


(6) he wIll be virtuous, w1ll dwells restrained in accordance the Patimokkha; 

(7) wIll possessed of good or proper conduct and resort; 

(5) will seeing danger 1n slightest faults. Having undertaken the training rules, he wIll train In 
them. 

There are three kinds of good or proper resort (gocara): 

1. [proper] Resort as support (Ủpanissaya Gocara): The resort which provides the strong 
sufficing condition for the development of wholesome qualities, such as morality, etc. The 
øood friend who uses ten kinds of speech relating to liberation from the suffering of samsara 
bringing thus five advanfages such as hearing the đhamưna unheard of before, corrects what 
has been heard, gets rid of doubt, rectifies one”s view, gaIns faith, or can make others 
prOgress 1n five attrIbutes, such as faith, morality, learning, øenerosity, and wisdom. 

1i. [proper] Resort as guarding (Arakkha Gocara): The resort that protects the mind of the 
bhikkhu from the danger of evil thoughts. A bhikkhu, who takes resort in mindfulness, øoes 
for alms round Info the village and town with downcast eyes, seeing the length of a plough 
yoke, restrained, not looking at an elephant, not looking at a horse, a chariot, a pedestrian, a 
woman, a man, not looking up, not looking down, not staring this way and that, or towards 
any of the eight directions and keeps goIng. 

11. [proper] Resort as anchoring (Upanibandha Gocara): It 1s meditation on Four Foundations 
of Mindfulness (Satipatthana Kammatthäna) on which the mind is anchored!. 


Seeing danger ïỉn sligh(est faults (anumattesu vajjesu bhayadassävI) refers to having good 
habit or moral behavior of seeing danger 1n faults of the smallest measure. This can be the 
unintentional transgression of Pãtimokkha”s minor training rules or the arising of unprofitable 
thoughts. For example, you have desire to øo oufside, you need to consider; “If I go out, I wIll 
see many obJects, It will degrade my meditation practice, 1t wIll distract my concentration.” So, 
1n this way you see the danger even In the slighfest things that can obsfruct your medifation. 


(9) “Meghiya, when a bhikkhu has good friends (Kalyaänamitta), such as good association 
(kalyanasahäya), good compamions (kalyänasampavaika), 1t 1s to be expected that he wIll get to 
hear at wIll, easily and without difficulty, talk that 1s truly sobering and 1t leads to complete 
đisenchantment (ekantanibbidaya), to dispassion (viragãya) to cessation (nirodhãya), to peace 
(upasamäya), to direct knowledge (abhiññãäya), to enlightenment (sambodhäya) and to Mibbana 
(Nibbanäya). That 1s talk on fewness of desires, on confentment, on seclusion, on not getting 
bound up (non-entanglement) with others, on arousing energy, on virtue, on concenfration, on 
wisdom, on liberation, on the knowledge and vision of liberation.” 


The ten kinds of speech conducive to liberation (dasakathãyafthini)”: 

1. Appicchakatha [speech about fewness of desires]; 

2. Santutthikatha [speech about contentment with what one has 1n hand], especially regarding to 
four requIsites such as robe, food, dwelling and medicine; 

3. Pavivekakatha [speech about living 1n seclusion]; 

4. Asarnsaggakafhä [speech about not getting bound up with others (non-entanglement)]; 

5. viriyarambha-ka/ha [speech about arousing energy]; 

6. Sila-kathä [speech about morality]; 


1 Samyutta Nikãya, Mahävagga, Satipatthãnasamyutta, Ambapälivagga, 'Sakunagghi-Suttarn' (The Hawk Sutta). 
2 Majjhima Nikãya, Mũlapannãsa-Atthakathã, Mũlapariyäyavagga, 'Dhammadäyädasuttavannanã' (Commentary on Dhamma's 
heir Sutta). 


74 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


(6) Vị ấy sẽ là có giới đức, sẽ trú trong sự kiềm chế theo PZãfimokkha: 

(7) Sẽ có hành vi và hành xứ tốt hay thích hợp; 

(8) Sẽ thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ, mong manh. Đảm trách những học giới, vị ấy 

sẽ tu tập theo g1ới. 

Có ba loại hành xứ (gocara) tốt hay thích hợp: 

¡. hành xứ [thích hợp] cốt để ủng hộ (Upamissaya gocara): hành xứ cung ứng duyên hay 
điều kiện đủ mạnh để phát triển những thực tính thiện, như là giới, v.v... bạn tốt là người 
dùng mười loại lời nói liên quan đến sự giải thoát khỏi khổ luân hồi (samsãra) mang lại 
năm lợi ích như vậy như là nghe pháp (đhamưna) chưa từng nghe trước đó, sửa những điều 
đã được nghe, giũ sạch hoài nghi, cải chánh tri kiến, lấy được lòng tin hay tín, hay có thê 
làm cho người khác tiến bộ trong năm đức tính, như là tín, giới, sự học tập, rộng lượng, 
và trí tuệ. 

1. hành xứ [thích hợp] cốt đề bảo vệ (4rakkha ŒGocara): hành xứ bảo vệ tâm của bhikkhu 
khỏi sự nguy hiểm của ác tầm hay ác tư duy. Một bhikkhu thực hiện hành xứ bằng niệm, 
đi để khất thực vào trong làng và thị trần với cặp mắt nhìn xuống, thấy đoạn dài của một 
cái đòn cài, kèm chế, không nhìn con voi, không nhìn con ngựa, cô xe, người đi bộ, đàn 
bà, đàn ông, không nhìn lên, không nhìn xuông, không nhìn chăm chằm hướng này và kia, 
hay hướng đến hướng nảo trong tám hướng và cứ đi. 

111. hành xứ [thích hợp] cốt đề bám chặt, tiếp xúc thân mật (Upamibandha gocara): đó là thiền 
theo bốn niệm xứ (Saipathãäna kammafthäna), nhờ vào những xứ này, tâm được neo 
chặt. ! 


Việc thấy sự nguy hại trong những lỗi nhỏ (apnaffesu vajjesu bhayadassãvï) nói đến 
việc có thói quen hay tư cách tốt về việc thấy nguy hại trong những lỗi ở mức nhỏ nhất. Điều 
này có thể là lỗi không cố ý thuộc những học giới Patimokkha hay sự sanh những ý nghĩ vô 
ích. Chăng hạn, bạn có lòng mong muôn đi ra ngoài, bạn cần xem xét; “Nếu ta đi ra ngoài, 
là nc thấy nhiều cảnh, nó sẽ làm Suy yếu việc tu tập thiên của ta, nó sẽ làm sao lãng định của 

” Như vậy, theo cách này, bạn thấy sự nguy hại dù những điều nhỏ nhất mà có thể gây trở 
n. thiền của bạn. 


(9) “Meghiya, khi một bhikkhu có những bạn tốt (kølyapamiiia), như là sự kết giao tốt 
(kalyãnasahäya), bầu bạn tốt (kalyänasampavanka), đó là điều được trông đợi mà vị ấy sẽ 
được nghe theo ý muốn dễ dàng và không khó, nói đó thật sự đang làm cho tỉnh táo và nó 
đưa đến hoàn toàn tỉnh ngộ (ekantanibbidaya), ly tham (viragaya), diệt đứt (nirodhaya). tịch 
tịnh, yên lặng (pasamäya). thắng trí, biết trực tiếp (abhinnaya), chánh giác (sambodhaya) 
và Mibbana (Nibbanaya). Đó là nói về số ít muốn, bằng lòng (biết đủ), viễn ly (tách biệU, 
không làm cho bận rộn (không vướng mắc) với người khác, về đánh thức sự siêng năng, về 
giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về biết và thấy sự giải thoát.” 


Mười loại lời nói có ích cho sự giải thoát (dasakathãyatthnni)”: 

1. Appicchakathä [lời nói về ít muốn]; 

2. Santutthikathä [lời nói về biết đủ (bằng lòng) với những gì người có trong tay, nhất là về 
bốn đồ dùng cần thiết như là y phục, vật thực, nơi trú và thuốc trị bệnh]; 

3. Pavivekakathä [lời nói về đời sông viễn ly (tách biệU)]; 

4. Asamsaggakathä [lời nói về không bận rộn (không vướng mắc) với người khác]; 

5. Vữriyärambhakathä [lời nói về đánh thức sự siêng năng]; 

6. Srla-kathä [lời nói về giới]; 


1 Samyutta Nikãya, Mahävagga, Satipatthãnasamyutta, Ambapälivagga, 'Sakunagghi-Suttarn' (The Hawk Sutta). 
2 Majjhima Nikãya, Milapannasa-Atthakathä, Mulapariyäyavagga, 'Dhatmmadäyädasutftavannanã (Chú giải về Dhamma“s heir 
Sutta). 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 75 


7. Samadhi-katha [speech about concentration of the mind]; 

S. Pañna-katha [speech about Wipassana Insight and the knowledge of the Paths]; 

9. Vừmuffi-katha [speech about liberation (the Fruition states)] 

10. Vimuitinanadassana-katha [speech about the Reflective Knowledge of the Path and Fruition 
(Paccavekhana-ñana)]|. 


There are four kinds of “desiring little” or nothing (øppiccha), namely: 

1. Having little or no greed concerning the four requIsites (paccaya-appiccha); 

2. Having little or no desire to let others know that you are practising the noble patipada 
(dhutanga-appiccha); 

3. Having little or no desire to let others know that you possess wide knowledge and learning 
of the teaching (pariyaffi-appiccha); 

4. Having little or no desire to let others know that you have realised the extra-ordinary 
dhamưna of Magga-Phala (adhigama-appiccha). 


There are three forms of seclusion (yiyeka), namely: 

1. physical seclusion (kãya-viveka), means keeping aloof from companIons; 

2. mental seclusion (ci/a-viveka), means being void of sensuous thoughts, especlally refer 
to Jhãna concentration; 

3. seclusion or detachment from the basis of exIstence (upadhi-viveka), means Nibbana, 
which 1s devoid of four padhis. 


Four kinds of basIs of existence (upadn): 

1. of sense desire (kamupađhì), 

2. Of agsregate (khandhupadhi), 

3. of defilements (kilesupadh)), 

4. of volitonal formation (abhisankharipadhi). 


The Buddha continue to explaIn: 


(10) “Meghiya, when a bhikkhu has good friends, such as good assoclation, gøood 
companions, it is to be expected that he will abides with resolute energy (4raddhaviriyo 
viharissafi) for the abandoning of unwholesome qualiles (akusalanatmðm dhammanam 
pahanayd), and the acquirement of wholesome qualiles (kwsalanam dhammmanam 
uDasampadäaya), persistent (fhãmava), of steady perseverance (đajhaparakkamo), and not 
casting off the duty of culivating wholesome qualiles (amkkhitadhuro kusalesu 
dhammesu).` 

You should practice meditation to abandon unwholesome things and to acquire wholesome 
things. Without practicing medhitation, 1t 1s impossible to remove defilements from your 
mind. Although you have difficulties In your practice, you should not stop. You should have 
strong and unremittingly effort such as, “As long as I haven't realized N¡/bbana, T w1lÏ never 
Ø1ve up my practicing.” 


(11) “Meghiya, when a bhikkhu has good friends, such as good assoclations, øood 
companions, 1t 1s to be expected that.” He wIll possess the wIsdom regardiIng arising and 
passing away (udayafthagaminiya paññaya samannagaío) of mentality-materiality and theIr 
causes, which 1s Noble (4ziãy4), penetrative (nibbedhikaya), and leads to the complete 
destruction of suffering (samna dukkhakkhaya- gãminiyä).`” 


76 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


7. Samaädhi-kathä [lời nói về định tâm]; 

8. Paññä-kathä [lời nói về quán minh sát viassana và đạo tuệ]; 

9. Vimutti-kathä [lời nói về giải thoát (những trạng thái quả thành tựu)]; 

10. Vimuttiñänadassana-kathä [lời nói về tuệ giải thoát tr kiến hay tuệ xem lại đạo và quả 
(Paccavekhana-ñana)]|. 


Có bốn loại ít muốn hay thiểu dục (appiccba), đó là: 

1. Paccaya-appiccha: có ít hay không ham muốn về bốn đồ dùng cần thiết; 

2. Dhutanga-appiccha: có ít hay không ham muốn để người khác biết bạn đang tu tập con 
đường thanh tịnh cao quí (hạnh đầu đà - đhuranga); 

3. Pariyatti-appiccha: có ít hay không ham muốn để người khác biết bạn có học hiểu biết 
rộng giáo pháp; 

4. Adhigama-appiccha: có ít hay không ham muốn để người khác biết bạn đã thấy rõ pháp 
siêu thế về đạo — quả (Magga-phala). 


Có ba dạng viễn ly (tách biệt) (yiveka), đó là: 

1. Kãya-viveka: thân viễn ly, nghĩa là tách rời khỏi những người bạn. 

2. Cita-viveka: tâm viễn ly, nghĩa là lìa bỏ những ý nghĩ gây thích thú, nhất là nói đến thiền 
(hang) định. 

3. Upadhi-viveka: viễn ly hay tách ra khỏi cơ sở của sự sống, nghĩa là Nibbãna, đó là không 
có bốn cơ sở của sự sông (upadhi). 


Bốn loại cơ sở của sự sống hay sanh y (upadhi): 

I. Về dục (kamupadhì), 

2. Về uân (khandhupadhi), 

3. Về phiền não (kilesupadhi), 

4. Về tác hành (abhisaukhäripadhi)!. 

Đức Phật tiếp tục giải thích: 

(10) “Meghiya, khi một bhikkhu có các bạn tốt, như là sự kết giao tốt, bầu bạn tốt, đó là điều 
được trông đợi mà vị ấy sẽ có găng với sự kiên quyết tinh cần (Iraddhaviriyo viharissari) đề 
từ bỏ. những pháp bắt thiện (akusalãnam dhammanam pahänäãya), và thành tựu những pháp 
thiện (kwsalanam dhammanam upasampadaya), kiên trì (thamavd), tình tấn mạnh mẽ 
(dalhaparakkamo), không từ bỏ phận sự tích lũy pháp thiện (anikkhiftadhuro kusalesu 
dhammesu)”. 

Ông nên tu tập thiền để từ bỏ những pháp bắt thiện và đạt được thành tựu những pháp thiện. 
Không có tu tập thiền, đó là điều không thể đoạn trừ những phiền não khỏi tâm của ông. Dù 
ông gặp khó khăn trong việc tu tập của ông, ông không nên ngưng. Ông nên có tinh tân mạnh 
mẽ và liên tục như là: “Khi nào tôi chưa thấy rõ Nibbãna, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc tu 
tập của tôi”. 

(1D) “Meghiya, khi một bhikkhu có những bạn tốt, như là sự kết giao tốt, bầu bạn tốt, đó là 
điều được trông đợi”. XI ấy sẽ có trí về sự sanh và diệt (udayafthagäminiyä paññaya 
samannägaio) của danh sắc và các nhân hay duyên của chúng, mà bậc Thánh (4zizãra), thâu 
rõ (nibbedhikãya), và đưa đến sự đoạn tận khô (samưnã dukkhakkhayagaminiyä)”. 


1 sự chất đống, sự chồng chất, sự tích luỹ, sự tích lại, sự tích tụ, sự góp nhặt. 


Essential Factors For Meditaion Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 77 


To have a good friend is very important. Once the Venerable Ananda reflected on how one 
may succeed ¡n the holy life (Braiưmacariya)!. He decided that success in the holy life 
depends half on good friendship, and half on one's own effort. But when he said this to The 
Buddha, The Buddha corrected him: 

“Ma hevam, ananda, mã hevam, anandal Sakhalamevidam, änanda, Brahmacariyam, 
yadidamụ — kalyanamitata kalyanasahayata kalyanasampavankata. Kalyanamittassetam, 
ananda, bhikkhuno paHkankham kalyanasahayassa kalyanasampavankassa — Ariydn 
afthangikam magsam bhavessafi, Ariyam a{thangtkam maggam bahulikarissafti.` 

“Do not say so, Ananda, do not say so, Ananda! The entire holy life, Ananda, is just this, 
namely: good friendship, good assoclaton, good companionship. With a good friend, 
Ananda, this is to be expected of the bhikkhu that the Noble Eightfold Path will be developed 
and the Noble Eightfold Path wIll be practiced much.” 


*Tadaminapetam, ananda, pariyayena veditabbam yatha sakalamevidamn Brahmacariyan, 
yadidamụu — kalyanamitata kalyanasahayata kalyanasampavankata. Mamanhi, ananda, 
kalyanamiitam agamma jätidhamma sattãä jatiya paruinuccanH; jaradhamma safttä jaraya 
parimuccanH; maranadhamma saHã maranena paruinuccanH; sokaparideva- 
dukkhadomanassupaya-sadhamna satta sokapartdevadukkhadomanassupayasehi 
parimuccamti. lmina kho etam, ananda, pariyayena veditabbam yatha sakalamevidam 
Brahmacariyam, yadidam — kalyanamittata kalyanasahayata kalyanasampavankaia.” 

“]t may also in this way be understood, Ananda, how the entire holy life is just this, namely, 
øood friendship, good association, good companionship. Since it is, Ananda, due to Me as a 
good friend, that beings (subJect to birth) escape from rebirth; beings (subJect to ageIng) 
escape from ageing; beings (subJect to death) escape from death; (subject to sorrow, 
lamentation, suffering, displeasure, and despair) beings escape from sorrow, lamentation, 
suffering, displeasure, and despair. By this method then, Ananda, ¡t should be understood 
how the entire holy life 1s Just this, namely, good friendship, good association, øood 
companionshnp.” 


That 1s why The Buddha explained the Iimportance to have good friends. Then after having 
established In those things, The Buddha also explain further that the bhikkhu should develop 
four additional qualitles: 


“Asubhäa bhavetabba ragassa pahanaya.” 
(12) “Foulness meditation should be develope for removing of lust.” 


For example, some are practice Ƒ7?nassana meditation, but because not yet able to eradicate 
all defilements, lust (zø2) may appear In their mind. At that time, you should practice 
Asubha meditation. In both the Sưma/ha and Wipassana stage, meditators can practice asubha 
meditation such as thirty-two parts of the body, etc. Then they wIll be able to remove lust 
from their minds. 


1 Samyutta Nikãya, Maggasamyutta, `\Upaddha-Suttarn“ (The Half Sutta). 


78 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Có một bạn tốt là điều rất quan trọng. Một lần, Tôn giả Ananda xem xét làm sao một người 
có thể thành tựu trong phạm hạnh (Brahmacariya)'. VỊ ây xác định rằng thành tựu trong 
phạm hạnh lệ thuộc một nửa vào tình bạn tốt, và một nửa lệ thuộc vào sự tinh tấn của bản 
thân. Nhưng khi vị ấy nói điều này đến Đức Phật, Đức Phật đã khiển trách vị ấy: 

“Ma hevam, ananda, mã hevam, ananda! Sahalamevidam, ananda, Brahmacariydrm, 
yadidamụ — kalyanamittata kalyanasahayatãa kalyanasampavankata. Kalyanamittassetam, 
ananda, bhikkhuno paHkankham kalyanasahayassa kalyanasampavankassa — Ariydn 
afthangikam maggam bhavessafi, Ariyam a{thangtkam maggam bahulikarissafi.` 

“Không nên nói như thế, này Änanda, không nên nói như thế, Änanda! Toàn bộ đời sống 
phạm hạnh chỉ là như vậy, đó là: tình bạn tốt, sự kết giao tốt, kết thân tốt. Với một người bạn 
tốt, Änanda, đây là điều được trông đợi của bhikkhu mà nhóm tám Thánh đạo sẽ được phát 
triển và nhóm tám Thánh đạo sẽ được tu tập nhiều”. 


*Tadaminapetam, ananda, pariyayena veditabbam yatha sakalamevidamn Brahmacariydn, 
yadidamụu — kalyanamitata kalyanasahayata kalyanasampavankata. Mamanhi, ananda, 
kalyanamitam agamma jätidhamma sattã jatiya paruinuccanH; jaradhamma saftfä jaraya 
parimuccanH; maranadhamma saHã maranena paruinuccanH; sokaparideva- 
dukkhadomanassupaya-sadhammna satta sokapartdevadukkhadomanassupayasehi 
parimuccamti. lmina kho etam, ananda, pariyayena veditabbam yatha sakalamevidam 
Brahmacariyam, yadidam — kalyanamittata kalyanasahayata kalyanasampavankaia.” 

Theo cách này, nó cũng có thê được hiểu, Änanda, toàn bộ đời sống phạm hạnh chỉ là như 
vậy ra sao, đó là tình bạn tốt, sự kết Ø1aO tốt, kết thân tốt. Này Ananda, vì lẽ rằng, do Ta là 
một bạn tốt, mà chúng sanh (đối tượng tái tục) thoát khỏi tái tục; chúng sanh (đối tượng của 
già) thoát khỏi già; chúng sanh (đối tượng của chết) thoát khỏi chết; chúng sanh (đối tượng 
của sâu, khóc, khổ, ưu, và ai oán) thoát khỏi sầu, khóc, khổ, ưu, vả ai oán. Này Ananda, bằng 
phương pháp này thì nó nên được hiểu làm sao toàn thê đời sống phạm hạnh chỉ là vậy, đó 
là tình bạn tốt, sự kết giao tốt, kết thân tốt”. 


Đó là lý do tại sao được Đức Phật giải thích điều quan trọng đề có bạn tốt. Rồi sau khi những 
pháp đó đã được xác minh, Đức Phật cũng giải thích thêm răng bhikkhu nên phát triên thêm 
bôn pháp (phâm chât): 


“Asubhã bhavetabbäa ragassa pahanãya. `. 
(12) “Thiên bât tịnh nên được tu tập đê nhô bỏ tham ái”. 


Ví dụ, một số tu tập thiền quán (v/assana), nhưng do chưa có khả năng trừ tiệt tất cả phiên 
não, tham ái (rãga) có thê xuất hiện theo tâm của họ. Khi ấy, bạn nên tu tập thiền bất tịnh 
(asubha). Cả hai giai đoạn chỉ tịnh (sưma/ha) và quán (vi2assana), thiền sinh có thể tu tập 
thiền bắt tịnh (zsubha) như là 32 phần của thân, v.v... Rồi họ có khả năng nhỏ bỏ tham ái 
khỏi tâm của họ. 


1 Samyutta Nikãya, Maggasamyutta, `\Upaddha-Suttarn“ (The Half Sutta). 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 79 


“Metta bhavetabba byapadassa pahaãnaya.” 
(13) “Loving-kindness meditation should be develope for removing of 1lI-wIll.” 


When you practice meditation, hatred may appear In your mind, at that time you should 
practice 7ze/ía meditation to remove hatred. For example, when practicing đnãpana 
meditation stage, 1f hatred or 1ll-wIll (5yãpađa) appears 1n the mind, one cannot pracfice 
meditation well. Meditators can stop ãnapãna meditation for a while and develop 7meffa 
meditation. 


How to develop zmef/? One should direct attention to all beings 1n general. Visualize the1r 
smiling faces then try to radiate loving-kindness, “May all beIngs be free from danger, free 
from mental pain, free from physical pain, may they be well and happy”. In PA]I It 1s: “Sabbe 
saftta avera hontu, aqbyäpaJJa honfu, anieha hontu, sukhT attana1n pariharanf`”. 


When you can radiate loving-kindness 1n this way, you w1ll be able to remove hatred from 
your mind. But for those who can practice #/ã medifation up to third-Jjhãna stage, 1t wIll 
be easier for them to develop zze/a! meditation when hatred appears in their minds. 


“A4näãpãnassafi bhãvetabbä vitakkupacchedaya.” 
(14) “Mindfulness on the breath meditation should be develope for removIng of various kinds 
of thought.” 


When you practicing meditaton, many kinds of thoughts may appear In your mind. For 
example, in Venerable Meghiyaˆs case, three kinds of unwholesome appear; thoughts of 
sensuality, thoughts of1lI will and thoughts of cruelty. [f 1t 1s happened to you, then you can”t 
continue your meditation well. Then what should you do? You should develop nãpaãna 
meditation. When you try to concenfrate on đøãpãna medifation again and again, many 
times, then your concentration w1ll improve further. Then when your concenfration become 
strong, you wIÏl be able to remove varIous kinds of thoughts from your mind. Because of this 
reason The Buddha also encourage Venerable Meghiya to practice đ-pãna meditation. 


Some people have wandering thoughts when they practice Z-2ãna meditation, then they 
stop their practice, they want to change to other meditation subJect. However, The Buddha 
already explained that đ„ãpãna medifation can remove wandering thoughts. That 1s why you 
should continue your pracfticing, until you can affain strong concenfration, you wIll be able 
to remove wandering thoughts from your mind. 


“Amiccasaffa bhavetabba asmimanasamugghafaya.” 
(15) “Perception of impermanent should be develop for removing of conceIt.” 


Do you know concett (mang)? For example, some people don't like 1t when others remind 
them of their mistakes or receive admonishments. This 1s because they have conceIt. 
Actually, when they can reflect like this, “Other people will die someday, 1n the same way, 
I will too. Other people are only combinations and gøroups of elements, 1n the same way, Ï 
am too.” This can temporarily help remove concett. But for those who can practice up fo 
Vipassana, they can đdiscern all ultimate mentalitles and materialitles as Impermanent. Then 
the Buddha also said: 


1 Please refer to the Book 'Knowing and Seeing” by The Most Venerable Pa-Auk Sayadaw for more detail explanantion or from 
capable meditation teachers. 


80 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


“Metta bhãvetabba byäpadassa pahanaya.” 
(13) “Thiên lòng từ (e4) nên được tu tập đê nhô bỏ sân giận (byapaäa)”`. 


Khi bạn tu tập thiền, lòng căm thù có thê xuất hiện theo tâm của bạn, khi ấy bạn nên tu tập 
thiền lòng. từ (e//4) đê nhô bỏ lòng căm thù. Ví dụ, khi tu tập giai đoạn thiên “hơi thở vô 
hơi thở ra` (anapäna), nếu lòng căm thù hay sân giận (byäpada) xuất hiện theo tâm, bậc tu 
tiền không thể tu tập thiền tốt. Thiên sinh có thể ngưng thiền “hơi thở vô hơi thở ra” một thời 
gian và tu tập, phát triển thiền lòng từ (e2). 


Tu tập, phát triển lòng từ (e2) ra sao? Bậc tu tiến nên hướng sự chú ý đến tất cả chúng 
sanh nói chung. Hình dung những vẻ mặt tươi cười của họ rôi cô gắng rải lòng từ ứnef4): 
“Mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi những nguy hại, thoát khỏi những khổ tâm, thoát 
khỏi những khổ thân, mong họ được mạnh khỏe và hạnh phúc”. Theo PA] là “Sabbe sai 
avera honfu, abyäpajja hontu, anigha honfu, sukh1 attänam partharan1u”. 


Khi bạn có thể rải lòng từ theo cách này, bạn sẽ có thể nhồ bỏ lòng căm thù khỏi tâm của 
bạn. Nhưng đối với những ai có thể tu tập thiền lòng từ (me¿zz) lên đến giai đoạn thiền (/hãna) 
thứ ba, nó sẽ đễ hơn đối với họ để tu tập thiền lòng từ ứe/)! khi lòng căm thù xuất hiện 
theo tâm của họ. 


“Anäpñnassafi bhavetabbä vitakkupacchedäya. ` 
(14) “Thiên niệm hơi thở nên được tu tập đê nhô bỏ các loại tâm/ ý nghĩ khác nhau”. 


Khi bạn tu tập thiền, nhiều loại tầm/ ý nghĩ có thể xuất hiện theo tâm của bạn. Ví dụ, trong 
trường hợp của Tôn giả Meghiya, ba loại tầm bắt thiện xuất hiện; “dục tầm”, 'sân độc tầm” 

và “ác hại tầm”. Nếu nó xảy ra với bạn, thì bạn không thể tiếp tục thiền của bạn tốt. Thì bạn 
nên làm øì? Bạn nên tu tập thiền “hơi thở vô hơi thở ra” (anapana). Khi bạn cô găng định 
theo thiền “hơi thở vô hơi thở ra” (ãnäpãna) lặp đi lặp lại, nhiều lần, thì định của bạn sẽ tiến 
bộ xa hơn nữa. Rồi khi định của bạn trở nên mạnh mẽ, bạn sẽ có khả năng nhô bỏ nhiều loại 
“tầm? khác nhau khỏi tâm của bạn. Vì lý do này, Đức Phật cũng khuyến khích Tôn giả 
Meghiya tu tập thiền “hơi thở vô hơi thở ra” (ãnãpãna). 

Một số người có những ý nghĩ lan man khi họ tu tập thiền “hơi thở vô hơi thở ra” (ãnãpãna), 

thì họ ngưng sự tu tập của họ, họ muốn chuyền sang đề mục thiền khác. Tuy nhiên, Đức Phật 
đã giải thích rằng thiền “hơi thở vô hơi thở ra” (ãnãpãna) có thê nhồ bỏ những ý nghĩ lan 
man. Đó là lý do tại sao bạn nên tiếp tục việc tu tập của bạn cho đến khi bạn có thể đạt định 
mạnh, bạn sẽ có khả năng nhồ bỏ những ý nghĩ lan man khỏi tâm của bạn. 


“Amiccasafiia bhavetabba asmimanasamugsharaya.`” 
(15) “Tưởng về vô thường nên được tu tập, phát triên đê nhô bỏ ngã mạn”. 


Bạn có biết ngã mạn (mãna) hay chăng? Ví dụ, một số người không thích nó khi người khác 
nhắc nhở họ về những sai lỗi của họ hay nhận sự khiến trách. Đây là vì họ có ngã mạn (7„ana). 
Thật ra, khi họ có thể xem lại như vây: “Người khác sẽ chết một ngày nào đó, theo cùng 
cách, tôi cũng sẽ như vậy. Người khác chỉ là sự kết hợp của những giới (đhđứu), theo cùng 
cách, tôi cũng vậy”. Điều này có thể tạm thời giúp nhồ bỏ ngã mạn. Nhưng đối với những ai 
có thể tu tập lên đến pháp quán (vi»assana), họ có thể quan sát tất cả danh và sắc siêu lý là 
vô thường. Kế đến, Đức Phật cũng dạy: 


1 Xin tham khảo quyển sách `Knowing and Seeing' bởi Tôn giả Pa-Auk Sayadaw cho phần chỉ tiết hơn hoặc từ các thầy dạy 
thiền có khả năng. 


Essemtial Factors For Meditation Practice - Sayadaw ÙU. Kumarabhivamsa 61 


“Aniccasanfnino hi, Meghiya, anafttasanna santhaH, anaftasaññT asmimanasamugghatam 
papunati ditheva dhamme Nibbanam.” 


“Meghiya, because of perception of Iimpermanent, the perception of non-self will be 
stabilized. When perception of non-self is stabilized, it will eradicate conceit completely!, 
which 1s N/bbana 1n this very lIÍe. 


Then according to Udãna commentary” there are another fifteen factors that can support the 
liberation of mind from defilements become mature (yiwffiparipacaniya dhammna). Ôr 1n 
other words, the factors that lead to the attainment of Arahantship. They are: 


[Three factors with reference to sưddha] 

(1) Dissociation from faithless persons (2ssaddhe puggale parivqJJaya1o), 

(2) Association with faithful persons (sưddhe puggale sevato bhajatfo payirupasaio), 
(3) Reflection on điscourses causing faith (pasadanTye suffante paccavekkharo)3, 


[Three factors with reference to wirjyø] 

(4) DIssoclation from lazy-persons (kwsife puggale parivaJJayđ10), 

(5) Assoclation with energetic persons (araddhavTriye puøøale sevafo bhajafo payirupasa0o), 
(6) Reflection on qualities causing energy (samnuappadhane" paccavekkharo), 


[Three factors with reference to sư#] 

(7) dissociation from unmindful persons (wuƒƒhassafT puggale parivaJJayd10), 

(8) assoclation with mindful persons (upaƒfhi1assaf1T puggale sevafo bhajatfo payirupasa0o), 
(9) reflection on things or discourses causing the foundation of mindfulness (safipaƒfhane 
paccavekkhafo), 


[Three factors with reference to sưmadz] 

(10) dissocIation from persons of unconcentrated mind (asanahïfe puggale parivaJ]Jayđ10), 
(11) assoclaton with persons of concentrated mind (sưmahife puggale sevafo bhaJafo 
DPayữupasa/o), 

(12) reflection on the result causing jhana and deliverance (/hanavinokkhe paccavekkhafo), 


[Three factors with reference to pøññđ] 

(13) dissocIation from unwise persons (duppaññe puggale parivaJJaya10), 

(14) associatlon with wIse persons (paññavanfe puggale sevato bhajafo payirupäasafo), and 
(15) reflecion on profound discourses regarding knowledge and wisdom 
(gambhirañanacariyarn paccavekkhafo). 


1 Only after one attains Arahantship, one eradicates conceit completely. 

2 Khuddaka Nikãya, Udãna-Atthakathä, Meghiyavagga, `Meghiyasutta- vannanäa (Commentary on Meghiya Sutta). 

3 Read some Sutta regarding the quality of The Buddha, the Dhamma and the Sañgha. For example, to increase the faith to 
The Buddha, the story of Matthakundalï, can found in Dhammapada Atthakathã, Yamakavagga. 

* Read some Sutta regarding the quality of The Buddha, the Dhamma and the Sangha. For example, to increase the faith to 
The Buddha, the story of Matthakundalï, can found in Dhammapada Atthakathã, Yamakavagga. 

45 The four kinds of right-effort (sammappadhãna): 

(1) The effort to restrain (sarnvara-padhana): with energy and effort to restrain oneself from accomplishing unwholesome 
kamma through body, speech, and mind. 

(2) The effort to abandon (pahana-padhäna): the effort to stop any unwholesome kamma that one does through body, speech, 
and mind. 

(3) The effort to develop (bhãvanã-padhãna): with energy and effort one tries to develop and undertake new wholesome 
kamma through body, speech, and mind. That is, one tries to develop more and more know- ledge (vijj3) and conduct 
(carana). 

(4) The effort to maintain (anurakkhana-padhana): continue with any wholesome kamma that one does through body, speech, 
and mind. 


82 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


“Aniccasanfnino hi, Meghiya, anafttasanna santhqH, anaftasaffT asmimanasamugghatam 
papunati diftheva dhamme Nibbanam.” 


“Meghiya, vì tưởng vê vô thường, tưởng vê vô ngã được vững vàng. Khi tưởng về vô ngã 
được vững vàng, nó sẽ đoạn tận! ngã mạn (mãna), là Nibbana ngay trong kiếp sông này.” 


Theo chú giải Udãna? có mười lăm chi khác nữa, là pháp có thể ủng hộ cho sự giải thoát của 
tâm khỏi những phiên não trở nên chín mùi (vửnwwuffipoaripacaniya dhamma). Hay nói cách 
khác, những chi phân đưa đên chứng đạt Arahant. Chúng là: 


[Ba chì phần liên quan đến “tín? (saddhã)] 

(1) Tách ra khỏi những người không có lòng tin (assaddhe puggale parivajJaya10), 

(2) Kết giao với những người có lòng tin (saddhe puggale sevato bhajato payirupäsato), 
(3) Xem xét lại những bài giảng tạo nên lòng tin (oasaãdaniye suttante paccavekkhafo) 


[Ba chỉ phần liên quan đến “tinh cần? (vrjya2)] 

(4) Tách ra khỏi những người lười biếng (kusïe puggale parivajjayato), 

(5) Kết giao với những người siêng năng (đraddhavriye puggale sevato bhajafo 
Dpayữupasa/o), 

(6) Xem xét lại những phẩm chất tạo nên sự tinh cần (samnappadhänef paccavekkharo). 


[Ba chi phần liên quan đến “niệm? (sz)] 

(7) Tách ra khỏi những người thiếu niệm, hay quên (mujthassaff puggale parivajjayato), 

(8) Kết giao với những người có niệm (upa/fhitassafi puggale sevato bhajato payirupäsato), 

(9) Xem xét lại những bài giảng trợ cho cơ sở của niệm hay niệm xứ (safipaffhane 
paccavekkhafo), 


[Ba chi phần liên quan đến “định? (smã4)] 

(10) Tách ra khỏi những người tâm không định (asamahïfe puggale parivaJJayda1o), 

(11) Kết giao với những người tâm định (samãhite puggale sevato bhajato payirupäsaio), 
(12) Xem xét lại quả trợ cho thiền /»Zna và giải thoát (jhãnavimokkhe paccavekkhato), 


[Ba chi phần liên quan đến “tuệ? (paññ2)] 

(13) Tách ra khỏi những người không trí (duppafññe puggale parivaJJayd10), 

(14) Kết giao với những người trí (paññavarte puggale sevato bhajafo payirupäsafo), và 

(15) Xem xét lại những bài giảng sâu sắc về trí và tuệ (gưmbhirañãnacariyam 
paccavekkhafo). 


1 Chỉ sau khi bậc tu tiến đạt Arahant, vị ấy đoạn tận ngã mạn. 

2 Khuddaka Nikãya, Udãna-Atthakathä, Meghiyavagga, `Meghiyasutta-vannana (Chú giải Meghiya Sutta). 

3 Đọc một số Sutta về Ân Đức Phật (Buddha), Pháp (Dhamma) và Tăng (Sañgha). Ví dụ, tăng thêm lòng tin hướng đến Đức 
Phật (Buddha), câu chuyện về /⁄2/akungafï, có thể tìm thấy trong Dhamưmapada Atthakathä, Yamakavagga. 

Bốn loại chánh tinh tấn (sammappadhãna): 

(1) tinh tấn ngăn ngừa (savara-padhãna): với sự siêng năng và tinh tấn ngăn ngừa bản thân khỏi việc phạm vào những 
nghiệp bất thiện qua thân, khẩu và ý. 

(2) Tinh tấn từ bỏ (øa/ãna-padhãna): tinh tấn dừng bất cứ loại nghiệp bất thiện nào mà bản thân làm qua thân, khẩu và ý. 

(3) Tinh tấn tu tiến (ø»ãvanä-padhãna): bằng sự siêng nắng và tinh tấn, bậc tu tiến cố gắng tu tiến và làm nghiệp thiện qua 
thân, khẩu và ý. Đó là bậc tu tiến cố gắng tu tiến thêm minh (v2) và hạnh (cara/a). 

(4) Tinh tấn duy trì (anurakkhana-padhãna): tiếp tục với bất cứ nghiệp thiện nào mà bậc tu tiến làm qua thân, khẩu và ý. 


Essential Factors For Meditaion Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 83 


These fifteen factors will lead to the purItes or maturity of five facultes, namely: Faith 
(saddhindriyam), cenergy (viriyindriyam), mìndfUlness (safimndriyarm), concentration 
(samadhindriyarn) and wIsdom (paññindriyan). 


Besides the above fiteen factors, there are also Íive penetratve perceptions 
(nibbedhabhagiyä sañ7a) namely: 

(1) the perception of Impermanence (aiccasanna), 

(2) the perception of suffering (đukkhasañna), 

(3) the perception of non-self (anaftasañna), 

(4) the perception of abandonment (?ahãnasañna), and 

(5) the perception of freedom from lust (yiz4gasaññ4đ); non attachement with anything 1n the 
world. 


The five factors as taught 1n the Sutta given to Venerable Meghiya: association with good 
friends, having morality, listening to and reflection on the ten kinds of speech, having 
developed energy, and having wIisdom as to the perception of arising and passing away nafure 
of things (udayabbaya-sañna); the six factors from assoclatlon with good friends; and 
another four qualitles to be develop (41subha, anãpaãnassafi, meffa and Aniccasañnna) these 
also make the fifteen factors of Viữmuffiparipacaniya dhamma. 


The Buddha continue gave these two stanzas: 
“Khudda vitakka sukhuma vitakka, 

Anugata manaso uppiläva. 

Elte avidva manaso vitakke, 

Hurã huram dhaãvati bhantacitto ” 


“Inferior thoughts and subtle thoughts follow the mind and make 1t agitated. One who does 
not understand these thoughts 1s not stable mentally and runs from one sense obJect to 
another.” 

Inferior thoughts refer to three kinds of evil thoughts; thoughts of sensual pleasure, thoughts 
of 1lI-will, thoughts of cruelty. Subtle thoughts refer to the thought regarding family, village, 
storIes of the past, complaining about others, øain, efc. 


“Ete ca vidvä manaso viakke, Atãpiyo samwvarafÐ safma, Anugate manaso uppilãve, 
Asesamete pajahasi buddho!” 


“Understanding these thoughts, the Noble Disciple, endowed with energy and mindfulness 
can burn up mental defilements and block the thoughts that follow the mind and make 1t 
agitated. The Noble Disciple, who understands the Four Noble Truths, 1s able to abandon the 
thoughts of sensuality and others completely.” 


Let us continue, according to đhamma-päda Commentary”, The Buddha gave the following 
two verses to Meghiya: 


“Phandanamụ capalam citam, durakkham dunnivarayarmmn; UJum karoti medhavi, usukarova 
teJana. ” 

“Just as a fletcher straightens an arrow shaft, even so the discerning man straightens his mind 
— SO fickle and unsteady, so difficult to guard.” 


1 Buddho here translate as those who penetrate The Four Noble Truths, such as Noble Disciple and Arahanta. 
2 Khuddakanikãya, Dhammapada  Atthakatha, Cittavagga, `Meghiyattheravatthu” (Commentary on The Story 
of Venerable Meghiya). 


84 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Mười lăm chỉ này sẽ đưa đến sự thanh tịnh, chín mùi hay trưởng thành của năm quyền, đó 
là: Tín quyên (saddhindriyarn), cần quyên (virijyindrijyarin), niệm quyên (safindriyar), định 
quyên (samadhindriyarn) và tuệ quyên (paññindriyarn). 


Bên cạnh mười lăm chi phần trên, cũng có năm tưởng thấu triệt hay tưởng quyết trạch phần 
(nibbedhabhagiya sañna), đó là: 

(1) Tưởng về vô thường (amiccasaññia), 

(2) Tưởng về khô (đukkhasañña), 

(3) Tưởng về vô ngã (anafiasaññä). 

(4) Tưởng về từ bỏ (pahãnasañña), 

(5) Tưởng về ly tham ái (viãgasañña); không dính mắc với vật chỉ trong thế gian. 


Năm chi phần đã dạy trong Sutta thuyết cho Tôn giá Meghiya: kết giao với bạn tốt, có giới, 
lăng nghe và xem xét lại mười loại lời nói, đã tu tập cần và có trí về tưởng của trạng thái sanh 
và diệt của các pháp (wdayabbaya-saññä); sáu chi phần từ kết giao với bạn tốt; và bốn pháp 
khác đề tu tập (4subhã, ãnäpãnassati, meltã và Aniccasaññä) những pháp này cũng làm nên 
15 chi phần của Vimuitiparipäcaniyä dhamma. 


Đức Phật tiếp tục cho hai câu kệ này: 
“Khudda vitakkã sukhuma vitakRaä, 
Anugata manaso uppilaäva. 

Ete avidva manaso vitakke, 

Hurã huram dhaãvati bhantacitto ” 


“Tầm/ ý nghĩ hạ liệt và tầm vi tế theo tâm và làm tâm bị khuấy động. Bậc tu tiến không hiểu 
những tâm này thì danh pháp không vững vàng và chạy từ một cảnh này sang cảnh khác”. 


Tâm/ ý nghĩ hạ liệt nói đên ba loại “dục tâm", “sân độc tâm' và “ác hại tâm'. Tâm vi tê nói 
đên ý nghĩ vê gia đình, làng mạc, những chuyện quá khứ, phàn nàn vê những điêu khác, 
được, v.V... 


*Ete ca vidva manaso vitakke, 
Aftãpiyo sarmavarafI saitma, 
Anugate manaso uppilave, 


Asesamete pajahasi buddho'” 


“Thánh đệ tử thấu rõ những tầm hay ý nghĩ này, khả năng tính tấn và niệm có thê thiêu đốt 
những danh phiên não và ngăn những tầm theo tâm và làm tâm bị khuấy động. Thánh đệ tử, 
người hiểu Bốn Thánh Đề có khả năng từ bỏ hoàn toàn những dục tầm và những tầm khác”. 


Chúng ta hãy tiếp tục, theo chú giải Dhammapäda?, Đức Phật cho Meghiya hai câu kệ sau: 


*Phandanamụ capalamm citam, durakkham đưnnivẫr4yam; 

Uju1n karoti medhävi, usukãrova tejanam.” 

“Như một xạ thủ làm thắng một mũi tên sắc bén, dù vậy quan sát người Diện ông làm ngay 
thăng tâm của vị ấy rất hay thay đối và không vững vàng, rất khó canh giữ”. 


1 8uddho ở đây dịch là người thấu rõ Bốn Thánh Đế như là Thánh đệ tử và Arahantta. 
2 Khuddakanikãya, Dhammapada Atthakathä, Cittavagga, `Meghiyattheravatthu” (Chú giải về câu chuyện của Tôn giả Meghiya). 


Essemtial Factors For Meditation Practice - Sayadaw ÙU. Kumarabhivamsa 85 


Just as a proud brave fletcher makes the curved arrow straight to h1s satisfaction by scorching 
1{, even so a man with penetrative knowledge can make the mind upright by scorching 1t by 
means of energy, both physical and mental. 


The mind which 1s excIted by the six sense obJects, such as vIsible obJects, sounds, odours, 
tastes, tangIble obJects, and đhamzna obJects, 1s thus difficult to control. Such a mind can 
hardly be prevented from wandering about Improper sense obJects. 


“VarDjova thale khito, okamokata ubbhato; Paripphandatidam citam, mãradheyydarmm 
pahafave ”. 


*As a fish when pulled out of water and cast on land throbs and quIvers, even so 1s this mind 
agitated. Hence should one abandon the realm of Mara.” 


Just as the fish born in water, when taken out of1ts water abode and thrown on land, restlessly 
Jjumps about. Even so the mind that enJoys the five sense obJects, when taken out of sensual 
pleasures, strugsles and Jumps about when practIcing meditation. It restlessly hops about for 
sense obJects during medifation as a fish struggles on land to go back 1nto wafer. 


At the end of these dhamma-verses, the Venerable Meghiya became a Sofãpanna together 
with many other beings who were there listening to The Buddha. 


If you practice meditation agaIn and again, one day your mind wIll be able to peacefully stay 
on one meditation obJect for along time. By taking example from Venerable Meghiya, may 
you be able to develop your mind with one meditation obJect. May you be able to fulfil all 
factors of ƒmwffipoaripacaniya dhammna (liberation of mìnd from defilements). 


By fulfilling these fifteen or thirty W7wwtiparipacaniya dhamma may your paãramï become 
mature. At the end of the maturation of your øđ7đ”s, may you be able to realize N/bbaãng as 
soon as possIble. 


Sadhu, Sadhu, Sadhu. 


86 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


“Như một chiến sĩ kiêu hùng, xạ thủ làm thẳng mũi tên cong đề làm tròn nhiệm vụ của vị ây 
bằng cách thiêu đốt nó, cũng vậy một người đàn ông với tuệ thấu rõ có thể làm tâm ngay 
thắng bằng cách thiêu đốt nó bằng tinh tấn, cả hai sắc và danh. Tâm bị kích động bởi sáu 
cảnh, như là cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc và cảnh pháp, do đó khó điều khiển. Như một tâm 
có thể khó bị ngăn khỏi lang thang quanh quân những cảnh không thích hợp. 


*Varjjova thale khitto, okamokata ubbhato; 

Paripphandatidam citam, mãradheyyam pahatfave”. 

Như một con cá khi kéo ra khỏi nước và ném trên đất, run Tây và đập mạnh, còn tâm này bị 
khuấy động cũng vậy. Do đó, bậc tu tiến nên từ bỏ vương quốc của Mãra”. 


Đúng như con cá sanh trong nước, khi bắt ra khỏi nước và ném trên đất, nhảy khắp không 
ngưng nghỉ. Cũng vậy, tâm hưởng năm cảnh, khi lẫy ra khỏi các cảnh dục, đấu tranh và nhảy 
khắp khi tu tập thiền. Nó nhảy khắp không ngưng nghỉ về phía cảnh trong lúc thiền như con 
cá vùng vẫy trên đất đề trở lại nước. 


Ở cuối những câu pháp cú này, Tôn giả Meghiya trở thành một bậc Nhập lưu (So/ãpanna) 
cùng với nhiêu người khác ở đó nghe Đức Phật dạy. 


Nếu bạn tu tập thiền lặp đi lặp lại nhiều lần, một ngày tâm của bạn sẽ có khả năng trú yên 
tịnh theo đề mục thiền trong thời gian dài. Băng cách lây ví dụ từ Tôn giả Meghiya, có thể 
bạn có khả năng tu tập tâm của bạn với một đề mục thiền. Có thê bạn có khả năng hoàn thiện 
tất cả những chi phần để giải thoát tâm khỏi những phiền não (Wữmuftiparipäcaniyä 
dhamma). 


Bằng cách hoàn thiện mười lăm hay ba mươi Vimuitiparipacanya dhamma có thê pháp 
tròn đủ (pãrzm?) của bạn trở nên chín mùi, trưởng thành. Ở cuối của sự chín mùi của pháp 
tròn đủ (pãram?) của bạn, có thê bạn có khả năng thấy rõ M/bbãna càng sớm càng tối. 


Sadhu, Sadhu, Sadhu. 


Essential Factors For Meditaion Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 87 


Appendix 1 


The Forty Meditation Sub]ecfs 
The Buddha taught Forty meditation subJectfs to attain concentratIon: 


s* 10 Kasina obJects 

1. Pathavikasina (earth kasina), 
2. Apokasina (water kasina), 

3. 1eJokasina (fire kasina), 

4. Vayokasina (wind kasina), 

5. Nilakasrna (brown/black/blue kasina), 
6. P1akasina (yellow kasIa), 
7. Lohitakasrna (red kasina), 

S. Ódafakasrna (white kasina), 
9. 4lokakasina (light kasina), 
10. 4kãsakasina (space kasina). 


s* 10 Asubha (repulsive obJects) 

11. Uadhurnaraka (swollen and bloated corpse). 

12. Vinilaka (discoloured corpse which becomes blue and black). 

13. Vipubbaka (festering corpse). 

14. Vicchiddaka (corpse which has been cut 1nto two or three pIeces). 

15. Vikkhayifaka (corpse which has been gnawn and mangled by doøgs, vultures, efc.) 

16. Vikkhitaka (corpse which has been bitten and scattered Into pieces by doøgs, vultures, 
eftc.) 

17. Hatavikkhifaka (corpse which has been mutilated and cut by kmfe, axe, etc., and thrown 
away as fragmenIs). 

18. Lohiaka (a bloody corpse). 

19. Puluyaka (worm-infested corpse). 

20. Af/hika (a skeleton). 


s* 10 Anussati (Recollection) 
21. Buddhanussari (Recollection ofthe Buddha”s quality), 
22. Dhammamussafi (Recollection of Dhamma”s quality), 
23. Sanghanussari (Recollection of Sañghäa”s quality), 
24. Silãnussafi (Recollection of morality [s¡/z]). 
25. Caøgamussafi (Recollection of generousIty [đãna]). 
26. Devafanussafi (Recollection of the eva). 
27. Upasamanussafi (Recollection of Nibbana). 
28. Marananwussafi (Recollection of death) 
29. Kayagafasafi (Recollection of 32 Iimpure parts of the body such as head-harr, body-harr, 
nails, teeth, skm, 
flesh, sinews, bones, bone-marrow, kidneys, 
heart, liver, membrane, spleen, lunøgs, 
1nfestines, mesentery, øorge, faeces, brain, 
bile, phleøm, pus, blood, sweat, fat, 
tears, ørease, saliva, snot, synovia and urine). 
30. 4napãnassafi (Mindfulness on the breath). 


88 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Phụ lục 1 
Bốn Mươi Đề Mục Thiền 
Đức Phật dạy Bốn mươi đề mục thiên đê đạt đến định: 


s% 10 Kasina (Đề Mục Biến Xứ) 

1. Pathavikasina (kasina biên xứ đất), 

2. Äpokasina (kasina biễn xứ nước), 

3. Tejokasina (kasina biễn xứ lửa), 

4. Vãyokasina (kasiqa biễn xứ gió), 

5. Nilakasina (kasina biên xứ nâu/đen/xanh lục), 
6. Piiakasina (kasina biên xứ vàng), 

7. Lohitakasina (kasina biễn xứ đỏ), 

8. Odãtakasina (kasina biễn xứ trăng), 

9. Älokakasina (Kasina biên xứ ánh sáng), 
10. Äkãsakasina (biên xứ hư không). 


10 Asubha (Đề Mục Bắt Tịnh) 
11. Uadhumarakha (tử thì sình). 
12. Vinilaka (tử thi biến sắc thành xanh và đen). 
13. Vipubbaka (tử thì thối rữa). 
14. Vicchiddaka (tử thi bị cắt thành hai hay ba mảnh). 
15. Vikkhäyifaka (tử thi bị chó, kền kền gặm, xé, v.v...) 
16. Vikkhitaka (tử thi bị chó, kèn kền căn thành những mảnh lác đác, v.v...) 
17. Hatavikkhirtaka (tử thi bị xé và cắt bằng dao, rìu v.v... và quăng ra xa như mảnh vụn). 
18. Lohifaka (tử thi vấy đầy máu). 
19. Puluvaka (tử thi bị dòi tửa lúc nhúc). 
20. A//hika (một bộ xương). 
s% 10 Anussaiï (Tùy Niệm) 
21. Buddhanussafi (Niệm theo ân đức Phật [Buddha]) 
22. Dhammamussafi (Niệm theo ân đức Pháp [Dhamma]) 
23. Sanghanussaíi (Niệm theo ân đức Tăng [Sangha]) 
24. Silãnussaii (Niệm theo giới [si/z]) 
25. Caganussaii (Niệm theo xả thí [dana]) 
26. Devafanussari (Niệm theo chư thiên [Deva]) 
27. Upasamanussafi (Niệm theo Nibbana) 
28. Maranänussaii (Niệm theo sự chết) 
29. Kãyagaiäsari (Niệm theo 32 phần của thân thể bắt tịnh như là: Tóc, lông, móng, răng, 
da, 
thịt, gân, xương, tủy, thận, 
tim, gan, cơ hoành, lá lách, phối, 
ruột, màng ruột, vật thực mới, phần, óc, 
mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, 
nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, nước nhây, hoạt dịch, nước tiểu). 
30. 4napãnassaíi (Niệm hơi thở vô hơi thở ra). 


Essential Factors For Meditaion Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 89 


s* 4 Brahma-vihara (sublime abiding) 

31. Meria (loving-kindness). 

32. Karuna (compassion). 

33. Mudira (sympathetic Joy, appreclatIve Joy). 
34. Upekkha (equanimity). 


%4 Aripa Jhãna (Immaterial jhäna) 

35. 4kãsãnancayafana (the Base of Boundless space), 

36. Vinfñianañncayatana (the Base of Boundless conscIousness), 

37. Akiñcañfñiäyatana (the Base of Nothingness), 

38. Nevasañnanasañnayatana (the Base of Neither- Perception nor Non Perception). 


~~~ 


39. 4hare-pafikula-sañfña (Perception of loathsomeness on Food), 
40. Cafudhafu-vavafthana (four elements meditation). 


Appendix 2 


The Twenty-Eight Types of Materiality! 


The Four great essentials (cafaro mahabhñi4) are: 


1. 
. 
nh 
4. 


Earth element (0a£havidhafu) 
Water element (42odhafu) 
Fire element (/ejodhafu) 
Wind element (yãyodhafu) 


The fourteen types of concrete derived materiality are first of all the four types of field 
materlality (gocara rupa): 


1. 


sẽ. 
hỗ 
4. 


Colour (ya„—ma) 

Sound (sadda) 

Odour (gandha) 

Flavour (rasa) 

Colour 1s cognized by the eye, sound by the ear, odour by the nose, and flavour by the 
tongue. Tang1bles, cognized by the body, are not Included here, because tangIbility 1s not 
derived materlality. TangIbility 1s the three øreat essentials: either the earth-, fire-, and 
wind element. 


. Nutritive essence (ø/2). It maintains the physical body. We get 1t from the food we eat. 
. Le faculty (?wiindriya). It maintains animate materiality and 1s born of kamma. When 


there 1s death, 1t means the life faculty has either been cut off, or the kamma producing 1t 
has come to an end. 


. Heart-materiality (hadaya-ripa). It 1s 1n the blood 1n certain place of the heart upon which 


the mind depends. On the plane of five agøregates, menftality cannot arIse Iindependently 
of materiality. 


The two types of sex-materlality (bhava-rupa): 


Ổ. 
9, 


Male sex-materiality (purisa bhava-ripa) 

Female sex-materlality (h¡ bhava-ripa) 

Male sex-materiality determines a man's mafterial features, the way he moves, etc., and 
female sex-materiality determines a woman's. 


1 The following details have been taken from Visuddhi-Magga xviii, Section 667 'Ditthi-Visuddhi-Niddesa' (Exposition of the 
View Purification), Path of Purification xviii. 13. 


90 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


s*% 4 Brahma-vihara (Phạm trú) 
31. Meriä (Tù). 

32. Karuna (BỊ). 

33. Mudira (Tùy hỷ, vui theo). 
34. Upnekkha (Xả). 


s%* 4 Âripa Jhãna (thiền jhãna vô sắc) 

35. Akasanaficayatana (Hư không vô biên xứ), 

36. Winñnanañcayafana (Thức vô biên xứ), 

37. Akiñcaññaäyatana (Vô sở hữu xứ), 

38. Nevasañnanasañnnayatana (Phi tưởng phi phì tưởng xứ). 
39. Ähãre-pafikila-sañfñä (Vật thực bất tịnh tưởng), 

40. Catudhätu-vavatthäna (Thiền xác định bốn ĐIỚI). 


Phụ lục 2 
Hai Mươi Tám Thứ Sắc Pháp! 
Bốn Đại Hiển (ca#ãro mahäbhia) là: 
1. Địa giới (pathavidhatu) 
2. Thủy giới (apodhafu) 
3. Hỏa giới (/eJodhafu) 
4. Phong giới (vaãyodhafu) 


Mười bồn thứ sắc y sinh 
Bốn thứ sắc cảnh (gocara rñũpa): 
I. Sắc màu (va) 
2. Âm thỉnh (sadda) 
3. Mùi/ khí (gandha) 
4. VỊ (rasa) 
Màu được nhận ra bằng mắt, âm thinh bằng tai, mùi hay khí bằng mũi, và vị bằng lưỡi. Sự 
xúc chạm được nhận ra bằng thân không được bao gồm ở đây, vì tính xúc chạm không 
không phải là sắc y sinh. Tính xúc chạm là ba đại chủ: cả địa giới, hỏa giới và phong giới. 
-_ Vật thực nội (ø/z) duy trì thân vật chất. Chúng ta nhận được từ vật thực chúng ta ăn. 
6. Mạng quyền (/ïviindriya), duy trì sự sống còn của sắc và được sanh từ nghiệp. Khi có sự 
chết, đó có nghĩa là mạng quyên bị cắt đứt, hay nghiệp trợ sanh sắc này diệt dứt. 
7. Sắc ý vật (hadaya-ripa), là sắc trong máu ở nơi cô định trong tim mà tâm nương vào sắc 
này. Ở cõi ngũ uấn, danh pháp không thê sanh độc lập, không tùy thuộc vào sắc. 


sử 


Hai thứ sắc tính (bhava-ripa): 

§. Sắc tính nam (purisa bhavariipa) 

9. Sắc tính nữ (hi bhavarapa) 
Sắc tính nam quyết định những nét cụ thể của một người nam, cung cách anh ấy di chuyền, 
v.v..., và sắc tính nữ quyết định những nét cụ thể của một người nữ. 


1 Những chỉ tiết sau được lẫy từ ⁄⁄sudd/i-Magøa xviii, 
Phần 667 ⁄4//-V/suddhi-N/ddesa (Trình bày về Tịnh kiến), Thanh Tịnh Đạo xviii.13. 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 91 


The five types of translucent materlality (pasađäa rpa): 

10. Eye translucency (cakkhu pasaaa) 

11. Ear translucency (sø/a pasaaa) 

12. Nose translucency (ghãna pasaaa) 

13. Tongue translucency (7/vhaã pasađa) 

14. Body translucency (kãya pasada) 
The translucency 1s the element throueh which obJects are cogn1zed by the respectIve 
faculty. For example, colour 1s cognized through the eye translucency, etc. 


The ten types of unconcrete derived materiality are: 
. Space element (akasadhafu) 

‹- Bodily Intimation (kayaviññaffi) 
. Verbal Iintimation (vacivinnaffi) 
. LIiphtness (lahuf4) 

. Soffness (mudufa) 

. Wieldiness (kammnaññaia) 

. Generatlon (⁄„?acaya4) 

. ContinuIty (sanfaf) 

. AgeIng (ara4) 

10. Impermanence (amccaf4) 


\© ằœ¬IŒẦA(t€:+C©C)t 


Appendix 3 - 
The Sixteen of V?passana Năng (Insisht Knowledge) 


. Nãmarũpa pariccheda Ñãna (Mentality-Materiality Definition Knowledge) 
. Paccaya parigeaha Ñãna (Cause-Apprehending Knowledge) 

. Sammasana Ñãna (Comprehension Knowledge) 

. Udayabbaya Ñãna (Arise & Perish Knowledge) 

. Bhañga Ñãna (Dissolution Knowledge) 

. Bhaya Ñãna (Fearsomeness Knowledge) 

. Adinava Ñãna (Danger Knowledge) 

. Nibbidä Ñãna (Disenchantment Knowledge) 

. Muncitu-kamyatä Ñãna (Liberation-Longing Knowledge) 

10. Patisanka Ñãna (Reflection Knowledge) 

11. Sankhãrupekkhã Ñãna (Formations-Equanimity Knowledge) 
12. Anuloma Ñãna (Conformity Knowledge) 

13. Gotrabhu Ñãna (Change-of-Lineage Knowledge) 

14. Magsa Ñãna (Path Knowledge) 

15. Phala Ñãna (Fruition Knowledge) 

16. Paccavekkhana Ñãna (Reviewing Knowledge) 


\© ằœ¬ICŒt€:++>C©)t 


92 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Năm thứ sắc thanh triệt (oasãda rñpa)!: 

10. Nhãn thanh triệt (cakkhu pasãaa) 

11. Nhĩ thanh triệt (sofa pasaäa) 

12. Tỷ thanh triệt (ghãna pasada) 

13. Thiệt thanh triệt (7/vha pasaäa) 

14. Thân thanh triệt (kãya pasaäa) 
Sắc thanh triệt là những giới (đ»Ziz) mà qua đó các cảnh bị nhận biết do riêng từng 
quyền (mdriya). Ví dụ, các màu bị nhận biết qua nhãn thanh triệt, v.v... 


Mười thứ sắc y sinh phi thực tính là: 
. Hư không giớ1/ giao giới (akasadhafu) 
. Thân biểu tri (kayavriññatfi) 

Khẩu biểu tri (vacwifññafri) 

. Nhẹ (lahu14) 

Mềm (muduiä) 

. Thích sự (kammmaññata) 

. Tích trũữ/ sanh (upacaya) 

. Thừa kế/ tiễn (sai) 

. Lão (arai4) 

10. Vô thường (anmiccaf4) 


\© @ mm O AI ÐP G Bà 


Phụ lục 3 - 
Mười Sáu Tuệ Quán (V?passana Năng) 


1. Namarupa pariccheda ñana (Chỉ định danh sắc tuệ) 
2. Paccaya pariggaha ñãna (Hiển duyên tuệ) 
3. Sammasana ñãna (Phố thông tuệ) 

4. Udayabbaya ñana (Sanh diệt/ tiễn thoái tuệ) 
5. Bhanga ñana (Diệt một tuệ) 

6. Bhaya ñana (Họa hoạn tuệ) 

7. Adinava ñãna (Tội quá tuệ) 

§. Nibbidä ñãna (Phiền yếm tuệ) 

9. Muñcitu-kamyatä ñana (Dục thoát tuệ) 

10. Patisanka Ñãna (Quyết ly tuệ) 

11. Sañkhäarupekkhã Ñãna (Hành xả tuệ) 

12. Anuloma Ñãna (Thuận lưu tuệ) 

13. Gotrabhũ Ñana (Chuyển tộc tuệ) 

14. Magga Ñãna (Đạo tuệ) 

15. Phala Ñãna (Quả tuệ) 

16. Paccavekkhana Ñãna (Phản khán tuệ) 


1 Cũng còn gọi là 'tịnh sắc'. 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw U. Kumarabhivamsa 93 


Source References 


AlI Pã|i source references are according to the Chattha Sañgayana CD-ROM, Version 3.0, 
Vipassana Research Institute, đhazưna Girl, [gatpuri-422 403, India. 
In translating, the editor has referred to the following translations of the following Texts: 


- Vinaya-PItaka ~ Book of the DIscipline, various translators, [.B. Horner, M.A., PTS (Pali 
Text SocIety, Oxford/London); 

- Digha-NiIkaya ~ Dialogues of The Buddha, various translators, Rhys Davids, PTS, and The 
Long DIscourses of the Buddha, Maurice Walshe, WP (W¡isdom Publications, Boston); 

- Majjhima-NIkaya ~ Middle Length Sayings, various translators, [.B.Horner, PTS, and The 
Middle Length Discourses of the Buddha, Bhikkhu Ñãnamoli/Bodhi, WP; 

- Samyutta-Nikaya ~ Kindred SayIngs, varlous translators, PIS, and The Connected 
Discourses of The Buddha, Bhikkhu Bodhi, WP; 

- Anguttara-Nikaya ~ Gradual SayIngs, varIous translators, PTS, and Numerical DIscourses 
of the Buddha, Nyanaponika Thera/Bhikkhu Bodhi, Vistaar Publications, New Delhi; 

- dhamma-päda-Atthakatha ~ Buddhist Legends, Eugene Watson Burlingame, PTS; 

- Udãna and Itivuttaka ~ The Udana and The Itivuttaka, John D. Ireland, BPS; 

- The Great Chronicle of Buddhas, Singapore Edition, by the Most Venerable Mingun 
Sayadaw. [Some quofations from which have been taken directly with only rare changes]. 

- The Workings of Kamma by the Most Venerable Pa- Auk Tawya Sayadaw 

- Some English Commentarles of the Sutfa, are simply taken from Sayadaw U 
Kumarabhivamsa's direct translation from Burmese-Pali Tipitaka, during the Dhammatalk. 


Biosraphy of Sayvadaw U Kumäräbhivamsa 


Bornn 1975 in Kaing Won Village, Kaw Lin Township, Sagaing Division, Myanmar, Ashin 
Kumara ordained as a novice monk 1n Kaw Lin 1n 1988. He received the higher ordination 
as a bhikkhu in Bahan, Yangon In 1995. He studied Primary Buddhist Scriptures in Kaw Ln 
from 1988 - 1993, and Advanced Buddhist Scriptures at Mahavisuddhayon Education Centre 
in Bahan TownshIp, Yangon, from 1994 - 1998. When he obtained The Dhammäcariya 
degree 1n 1998, he became a teacher at Mahavisuddhãyon Education Centre in Bahan 
Township, Yangon in 1999, 


From 2001 — 2004, he continued to study Advanced Buddhist Scriptures and taught at the 
new Masoeyein Education Centre in Mandalay. In 2003 he obtained his Abhivamsa degree 
in Yangon. 


In 2004 - 2005, He went to practice meditaton at Pa-Auk Tawya Meditation Centre 
Mawlamyine, Mon State. He then went back to Mandalay and spent more than four years 
teaching monks at Masoeyein Education Centre. Durings this time, he also went to many 
forest monasterles for self- practice. In 2010 he returned to Pa-Auk Tawya to practice 
meditation. 


Since 2013 Sayadaw has conducted meditation retreats and dhamma teachings In Indonesia, 
Thailand, Malaysia, Singapore, PR China, Taiwan ROC, Vietnam, USA, etfc. 


He 1s currently one of the Meditation Teachers (KammatthanacAriya) at Pa-Auk Tawya 
Meditation Centre Tat- Oo dhamma Yeiktha (Extended) Pyin Oo Lwin, Myanmar. 


94 Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 
Nguồn Tham Khảo 


Toàn bộ nguồn tham khảo Pä|i là theo Chattha Saägãäyana CD-ROM, Version 3.0, ƒipassanã 

Research Institute, đhazưna Ơi, [gatpuri-422 403, India. 

Trong việc chuyên ngữ, người biên tập đã tham khảo theo những bản dịch sau: 
Vinaya-PItaka ~ Tạng luật, nhiều dịch giả, L.B. Horner, M.A., PTS (Pali Text SocIety, 
Oxford/London); 

Digha-Nikãya ~ Trường bộ, nhiều dịch giả, Rhys Davids, PTS, and The Long Discourses 
of the Buddha, Maurice Walshe, WP (W¡isdom Publications, Boston); 

Majjhima-Nikãya ~ Trung bộ, nhiều dịch giả, I.B.Horner, PTS, and The Middle Length 
Discourses of the Buddha, Bhikkhu Ñãnamoli/Bodhi, WP; 

Sarnyutta-Nikãya ~ Tương ưng bộ, nhiều dịch giả, PTS, and The Connected Discourses of 
The Buddha, Bhikkhu Bodhi, WP; 

-_ Alguttara-Nikãya ~ Tăng chi bộ, nhiều dịch giả, PTS, và số thời thuyết pháp của Đức Phật 

Buddha, Nyanaponika Thera/Bhikkhu Bodhi, Vistaar Publications, New Delhi; 

- dhamma-pada-Atthakatha ~ Buddhist Legends, Eugene Watson Burlingame, PTS; 

-_Udana and Itivuttaka ~ The Udãna and The Itivuttaka, John D. Ireland, BPS; 

The Great Chronicle of Buddhas, Singapore Edition, do Most Venerable Mingun Sayadaw. 
[Một số trích dẫn đã được dẫn trực tiếp với một ít thay đối]. 

The Workings of Kamma by the Most Venerable Pa-Auk Tawya Sayadaw 

- Một số chú giải Sutta bản Anh ngữ, chỉ là dẫn từ Sayadaw U Kumaräbhivamsa°s chuyên 

ngữ trực tiếp từ Burmese-Päli Tipitaka, trong lúc thuyết pháp Dhammatalk. 


Tiểu Sử của Sayvadaw U Kumäräbhivamsa 
Sinh năm 1975 ở làng Kaing Won, thị xã Kaw Lñn, phân khu Sagaing, Myanmar, Ashin 
Kumara thọ giới Sãmanera ở Kaw Lin vào năm 1988. Vị ấy thọ giới bhikkhu ở Bahan, 
'Yangon vào năm 1995. Ngài học Phật pháp căn bản ở Kaw Lñn từ 1988 - 1993, và Phật pháp 
cao cấp tại Trung Tâm Giáo Dục Mahavisuddhãyon ở thị xã Bahan, Yangon, từ 1994 - 1998. 
Khi Ngài đạt được bằng cấp Dhammäãcariya vào năm 1998, Ngài trở thành một giáo sư tại 
Trung Tâm Giáo Dục Mahävisuddhãyon ở In thị xã Bahan, Yangon vào năm 1999, 


Từ 2001 —- 2004, Ngài tiếp tục học Phật pháp nâng Cao và dạy tại Trung Tâm Giáo Dục 
Masoeyein mới, ở Mandalay. Năm 2003 Ngài đạt băng câp Abhivamsa ở Yangon. 


Vào 2004 - 2005, Ngài đi đến {u tập thiền tại Trung Tâm Thiên Pa Auk Tawya Mawlamyine, 
Bang Mon. Rồi Ngài đi trở về Mandalay và dùng hơn bốn năm dạy chư tăng tại Trung tâm 
Giáo dục Masoeyein. Trong thời gian này, Ngài cũng đi đến nhiều Lâm viện để tự tu tập. 
Vào năm 2010 Ngài trở về Pa-Auk Tawya để tu tập thiên. 


Từ năm 2013 Sayadaw hướng dẫn nhiều khóa thiền và dạy pháp ở Indonesia, Thailand, 
Malaysia, Singapore, PR China, Taiwan ROC, Vietnam, USA, v.v... 

Hiện nay, Ngài là một trong những thiền sư (KammatthãnäcAriya) tại Trung Tâm Thiền Pa- 
Auk Tawya Tat-Oo dhamma Yeiktha (Mở rộng) Pyin Oo win, Myanmar. 


Essential Factors For Meditation Practice - Sayadaw ÙU. Kumarabhivamsa 


Sharing of Merif - Chia Phước 


ldam me puñÑñam asavakkhaya vaham hotu. 

ldam me puñÑñam Nibbanassa paccayo hofu. 
Mama puññabhagam sabbasafIanarn bhqjemi; 

Te sabbe me samam puññnabhagam labhantu. 


By this merit of mine, 
may 1t bring to the cessation of all defilements; 
By this merit of mine, 
may 1t bring about the realization of Nibbana. 
I share all my merits with all beings; 


May all beings get an equal share of merits shared by me. 


Qua phước này của tôi, 
nguyện phước này đưa đến sự diệt dứt tất cả pháp lậu; 
Qua phước này của tôi, 
nguyện phước này dẫn đến sự thây rõ Nibbana. 
Tôi chia tất cả phước của tôi với tất cả chúng sanh; 
Mong cho tất cả chúng sanh được phước đồng đều. 


95 


96 


Những Phần Thiết Yếu Để Tu Tập Thiền 


Xin hồi hướng phước đến thầy 


BHIKKHU MAGGABUJJHANO - NGỘ ĐẠO 
(1955 - 2020) 
Sinh vào ngày rằm tháng 8 năm Ất Mùi 
Tử vào mùng 2 tháng giêng năm Canh Tý 


Essemtial Factors For Meditation Practice - Sayadaw ÙU. Kumarabhivamsa 97 


NHỮNG PHẢN THIẾT YÊU ĐẺ TU TẬP THIÊN 
(Essential Factors For Meditation Practice) 
Sayadaw U. Kumäräbhivamsa 

Bản Việt ngữ: Abhikusala —- Siêu Thiện 

Hướng dẫn biên dịch: Maggabujjhano - Thầy Ngộ Đạo 


LÀN THIẾT YÊU In lần I, Phật lịch 2562 - Dương lịch 2019 

ẬP THIÊN Số QĐXB của NXB: 343/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 29 tháng 06 năm 2019. Số 
XNĐKXB: 2062 - 2019/CXBIPH/36 - 32/HĐ. Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế 
(ISBN) 978-604-89-9297-2, 


In lần II, Phật lịch 2563 - Dương lịch 2020 

Số QĐXB của NXB: 193/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 26 tháng 03 năm 2020. Số 
XNĐKXB: 1032-2020/CXBIPH/32 - 15/HĐ. Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế 
(ISBN) 978-604-9942-65-5. 


ta 
Àì BUDDHASÃSANA THERAVADA 


§W SÁCH PHẬT PHÁP 


ldam me puññam nibbãnassa paccayo hotu 


Website Sách Phật Pháp thực hiện bản điện tử Phật lịch 2565 - Dương lịch 2022. 
Dịch giả cho phép in lại và phân phát tác phẩm này với điều kiện là bạn phân phát miễn phí. 


e  W: www.sachphatphap.vn 
e  E: banbienfap@sachphatphap.vn 


